HUYỄN TRANG - 
NHÀ CHIẾM BÁI & HỌC GIÁ 


(Hsuan-Tsang, The Pilgrim & Scholar) 
Nguyên Tác Anh Ngữ: Hòa Thượng Thích Minh Châu 
Bản Dịch Việt Ngữ: NI Sư Thích Nữ Trí Hải 


Lời Giới Thiệu 

1. Diện Mạo & Tác Phong Của Ngài Huyền Trang. 
2. Huyền Trang, Nhà Chiêm Bái. 

, Huyền Trang, VỊ Học Giả. 

4. Huyền Trang, Nhà Thuyết Giáo. 

5. Huyền Trang, Nhà Hùng Biện. 

6. Huyền Trang. Nhà Dịch Thuật. 

7. Huyền Trang, Nhà Trước Tác. 


8. Huyền Trang, Nhà Thân Bi. 
9. Những Ngày Cuôi Cùng & Sự Viên Tịch Của Pháp Sư. 











LỜI GIỚI THIỆU 


Bản tiếng Anh quyền "Hsuan-Tsang, the Pilgrim and Scholar" này đã In ở Ấn Độ vào năm 1963 và 
năm 1966 tái bản ở Sài Gòn, cùng với bản dịch tiêng Việt mang đâu đê “Huyền Trang, Nhà chiêm bái 
và Học giả”. 


Tập này mở đầu với điện mạo và tác phong của Ngài và tiếp tục giới thiệu Huyền Trang là nhà chiêm 
bái, nhà học giả, nhà hùng biện, nhà dịch thuật, nhà trước tác, nhà thần bí và được kết luận với những 
ngày cuối cùng của vị chiêm bái và học thuật vĩ đại này. Đây là lần đầu tiên, Ngài Huyền Trang được 
diễn tả dựa trên những dữ kiện lịch sử, y theo quyền Tây Vức Ký của Ngài Biện Cơ, và quyên "Đại Từ 


Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư truyện" của Ngài Huệ Lập. Những sự tích thần thoại hoang đường như 
trong chuyện Tây du sẽ không có ở trong tập này, nhưng không phải vì vậy mà thân thế cùng sự nghiệp 
của Ngài Huyền Trang kém phân hào hứng, linh động và phi thường. Không những cuộc chiêm bái của 
Ngài đã là phi thường, cho đến học vấn, dịch thuật, hùng biện, trước tác của Ngài đều rất hi hữu, siêu 
việt và kỳ lạ hơn nữa là tâm tư thần bí của Ngài, một tâm tư có một không hai trong lịch sử của những 
bậc thánh nhân. 


Ở đây xin tán thán tài năng dịch thuật của cô Trí Hải, đã biến một vấn đề khô khan trở thành linh động 
hào hứng. Giá trị dịch thuật của cô, các độc giả chỉ cân so với nguyên bản chữ Anh là đủ. 


Sài Gòn, ngày lồ tháng Š năm 1266 
Tỷ kheo THỊCH MINH CHAU 


I. DIỆN MẠO VÀ TÁC PHONG CỦA NGÀI HUYÉN TRANG 


Ngài Huyền Trang đã đến và đã đi. Nhiều thế kỷ đã trôi qua từ khi dáng điệu uy nghi của Ngài tô điểm 
cho cảnh trời Ấn Độ và Trung Hoa, và từ khi chiếc bóng đơn độc của Ngài: dân mình trên những nẻo 
đường chưa từng có dấu chân người, những con đường nối liền hai cường quốc Hoa-Ấn. 


Nhưng dấu vết thời gian hình như không làm hao mòn kỷ niệm của Ngài; và định luật vô thường như 
đã không chịu in dâu tang thương trên danh tiêng vĩ đại của nhà chiêm bái kỳ diệu của thời quá khứ. 


Thực vậy, đời Ngài và sự nghiệp của Ngài không bao giờ không có ảnh hưởng mạnh mẽ đến những ai 
có địp biết đến chúng. Tác phong sáng ngời và đức tánh siêu việt của Ngài, sự nhiệt thành hăng hái của 
Ngài để tìm hiểu và truyền. bá chánh pháp bao giờ cũng khiến chúng ta kính phục và khuyến khích 
chúng ta theo gương Ngài để phụng sự chánh pháp. 


1. Diện mạo và oai nghỉ 
Không có gương sáng nào hơn là cử chỉ oai nghiêm và đức tánh cao thượng của Ngài. 


"Pháp sư cao hơn bảy thước xưa, da hồng hào, với lông mày rộng và cặp mắt tươi sáng. Cử chỉ của 
Ngài tề chỉnh như pho tượng và đẹp đẽ như một họa phẩm. Tiếng nói của Ngài trong sáng vang xa, và 
Ngài lúc nào cũng nói một cách thanh nhã và lịch sự khiến người nghe không bao giờ nhàm chán. Khi 
Ngài ở trong đồ chúng hay trong khi tiếp khách, Ngài ngồi thắng không dao động trong một thời gian 
khá lâu. Ngài thường mặc bộ sắc phục Gandhara, bằng nỉ dạ, không quá rộng và vừa vặn chững chạc. 
Ngài đi đứng ung dung, khoan thai, luôn luôn ngó thăng, không nhìn qua một bên. Cử chỉ của Ngài 
như dòng sông lớn chảy; và sáng sủa như đóa hoa sen nở trên mặt nước." 


Ngài có một người anh đã xuất gia trước Ngài và được mọi người ở xứ Thục khâm phục. Nhưng nói 
đên đức tự tại của tâm tư không nhiễm bụi trân; sự tìm hiệu chân lý huyện diệu, hoài bão khám phá 


những bí mật của vũ trụ, ước vọng thực hiện lại những thành quả của tiền nhân; sự duy trì các cô tục và 
cải thiện các quan điểm sai lầm; sự cỗ gắng nhiếp phục và vượt trên các điều tầm thường, sự nhẫn nại 
qua các nguy hiểm và khó khăn, không giảm nhuệ khí, sự đảm nhận mọi trọng trách, đức tự trọng..., 
đối với những đức tính này, người anh của Ngài không thê hơn Ngài được. 


2. Tánh tình cao thượng của Ngài 


Ngay khi còn nhỏ, Ngài đã tỏ ra tôn trọng những điều cao thượng. Khi Ngài mới tám tuổi, phụ thân 
Ngài dạy Ngài quyên "Hiểu tử kinh" và khi đến đoạn Tăng Tử kính cân đứng lên khi thọ giáo, Ngài 
Huyền Trang cũng kính cần đứng lên khiến cho phụ thân Ngài tán thán hoan hỷ và tìm thấy những 
mầm giống một đời sống cao cả vĩ đại của Ngài trong tương lai. 


"Ngài mến cổ học, trọng hiền nhân, Ngài không đọc những sách không thanh nhã, bất chánh và không 
theo những tập tục mà các bậc thánh hiền tránh xa. Ngài không giao du với bọn trẻ đồng lứa và dạo 
chơi tại các chợ búa phố phường. Dầu cho có chuông trống ầm ï tại các giao lộ, hay các cuộc múa hát 
tại các nẻo đường, trong khi quân chúng tụ tập để xem, Ngài cũng không rời khỏi chỗ ngồi của Ngài. 
Dầu còn trẻ, Ngài cũng đã biết điều hòa cảm tình trong thanh tịnh và trang nhã." 


3. Ngài giữ gìn giới luật 


Như vậy, thật không có lạ khi Ngài xuất gia tu hành: "Ngài giữ giới hạnh một mực tinh nghiêm; Ngài 
mến tiếc giới luật hơn cái phao cứu mạng và gìn giữ giới luật kiên trì. Tánh của Ngài ưa tĩnh mịch, 
giản đị, ít thích giao du. Mỗi khi Ngài vào đạo trường thì chỉ có lệnh của triều đình mời, Ngài mới ra 
khỏi phòng làm việc." 


Vì Ngài theo Đại thừa nên giữ hạnh ăn chay rất chân thành như câu chuyện sau đây chứng tỏ. Khi 
Pháp sư đến Cao Xương, vua nước ấy mời Ngài dùng cơm trong cung và món ăn có ba món tịnh nhục 
(tự mình không thấy, không nghe hay không nghĩ), Ngài từ chối không dùng, và giải thích cho vua biết 
răng theo Tiệm giáo thì có thể dùng ba món tịnh nhục, nhưng theo Đại thừa Đốn giáo thì nhất định 
không cho. Rồi Ngài lựa các món ăn khác mà dùng. 


Khi Ngài vừa về đến Trung Hoa, Hoàng để nói chuyện với Ngài quá thích thú, mê say đến nỗi mời 
Ngài theo dự cuộc chinh phạt dẹp loạn đê câu nguyện. Ngài kính cân chôi từ và trong câu trả lời của 
Ngài, chúng ta thây rõ sự khôn khéo và sự giữ gìn giới luật: 


"Bệ hạ trong cuộc chính đông này đã có sáu quan hộ tống. Phạt loạn quốc giết tặc thần, nhất định Bệ 
hạ sẽ thắng trận Mục Dã và chiến bại Côn Dương. Huyền Trang này tự biết không giúp gì cho Bệ hạ 
trong cuộc chinh phạt này. Huyền Trang cảm thấy tự tàm vì gây tổn phí không cân thiết và trở thành 
một gánh nặng vô ích. Vả lại trong giới luật, các tu sĩ không được xem chiến trận và duyệt binh. Vì 
Đức Như Lai đã có lời khuyên như thế, Huyền Trang này không dám không tin cho Bệ hạ biết. Mong 
Bệ hạ mở lòng từ bị, thật là đại hạnh cho Huyền Trang này vậy." 


4. Lòng Từ thiện 


Thắm nhuằn sự trong sạch của giới luật và thiết tha với lý tưởng Bồ tát hạnh, Pháp sư không bao giờ 
quên thực hành hạnh bô thí khi có phương tiện. Khi Ngài đên thành phô Phật Đảnh Côt, sau khi cúng 


dường Xá ly, Ngài đem cúng cho ngôi chùa năm mươi đông tiên vàng, một ngàn đông tiên bạc, bôn 
cuộn vải rât đẹp, hai cuộn vải lụa và hai bộ tăng phục. 


Tại thành phố Phật-đề (Pukalavati) tất cả vàng, bạc, lụa, y áo mà vua Cao Xương (Khotan) cúng cho 
Ngài, Ngài đem bố thí và phân phát rộng rãi cho những đại tháp và những ngôi chùa Ngài đến viếng. 


Khi Ngài từ giã thành La-la-tăng-ha (Narasimha), Ngài và các bạn đồng hành bị cướp tất cả áo quần và 
tiền bạc. Khi Ngài được cứu thoát, có hơn hai trăm người. đến quy y và cúng cho Ngài mỗi người một 
tâm vải nỉ dạ và đồ ăn. Pháp sư phân phát các tâm vải nỉ ấy cho các bạn đồng hành vừa đủ đề làm vài 
bộ áo. Số vải còn lại, Ngài cúng năm tâm cho vị Pháp sư già tại đấy. 


Khi Ngài về đến nước “Trung Hoa, Hoàng Đề và nhiều người thỉnh thoảng cúng dường cho Ngài hơn 
mười ngàn cuộn lụa, gầm và hàng trăm bộ tăng phục. Ngài đem dùng tất cả đề thiết lập chùa chiền, làm 
lợi ích quôc gia, hoặc để đắp các tượng Phật, hoặc để đem cúng cho các vị khách Bà-la-môn ngoại 
quốc, hoặc đem phân phát cho kẻ nghèo đói khốn cùng. Ngài không bao giờ cất chứa bắt cứ vật gì, và 
những gì cúng dường cho Ngài, Ngài liền đem phân phát cho kẻ khác. Trước khi lâm chung, Ngài 
kiểm điểm lại những việc thiện trong đời Ngài đã làm, và Ngài sung sướng nhận thấy Ngài đã cúng 
dường và bố thí cho hơn 10 ngàn vị tỳ kheo và hơn 10 ngàn kẻ nghèo đói. Cử chỉ của Ngài trước khi từ 
trần cũng đã là một cử chỉ bố thí. Ngài cho họp tất cả các vị tu hành chung quanh giường bệnh và phân 
phát cho chúng tăng tất cả những của cải riêng của Ngài. 


5. Tinh thần Không Mạnh của Ngài Huyền Trang 


Được nuôi dưỡng từ tuổi thơ ấu trong một bầu không khí Không giáo và nhờ sự hiểu học thâm nho của 
phụ thân khích lệ, Pháp sư thắm nhuần những triết lý của Không giáo. Dầu Ngài hết sức tin tưởng Tam 
Bảo và hoàn toàn thông suốt ba tạng kinh điển, Ngài vẫn tin và hành theo một vài đạo lý chính của 
Không Mạnh trong suốt đời Ngài. 


Trung thành với đạo hiếu, Pháp sư không bao giờ quên bổn phận đối với song thân. Dầu hai vị này 
mệnh chung đã lâu, khi Ngài trở về nước Trung Hoa và sau khi sự phiên dịch kinh điển bắt đầu, Ngài 
đến thăm mộ phần của song thân. Với sự phê chuẩn của Hoàng Đé, lễ di hài cốt được cử hành tại Lạc 
Dương trước sự hiện diện của hơn 10 ngàn người, cả tu sĩ và cư sĩ. Và trong lá đơn đệ lên Hoàng đề để 
xin cải táng, chúng ta thấy rõ hiếu đạo của Ngài: 


.. Bất hạnh không được phước trời che chở, Huyền Trang này bị mất song thân khi còn thơ ấu. Nhân 
gặp thời nước Tùy ly loạn, việc chôn cất vội vàng không đuợc châu đáo. Ngày tháng trôi qua đã bốn 
mươi năm rồi và nay phần mộ bị hư hại khá nhiêu. Nghĩ đến những ngày quá khứ, lòng dạ nao nao 
không được tự an. Với người chị già, Huyền Trang này đã dời thi hài từ chỗ phần mộ cũ đem cải táng 
tại Tây Nguyên đề báo đáp ơn sâu của song thân..." 


Một câu chuyện nữa trong đời Ngài Huyền Trang chứng tỏ Ngài đã gìn giữ tính thần Không Mạnh đến 
thế nào, dầu Ngài hết sức tin tưởng đạo Phật Ấn Độ. Các vị sư Ấn Độ thấy Ngài sắm sửa hành lý về 
nước và đã xem Ngài như người đồng hương, khuyên Ngài nên ở lại Ấn Độ và nói rằng: 


"Ân Độ là chỗ đản sanh của đức Phật. Dầu cho vị Đại thánh không còn nữa, nhưng di tích của Ngài 
vân còn tôn tại. ĐI vòng quanh trong nước và chiêm bái những Thánh tích ây cũng đủ làm thỏa chí 


bình sanh. Nay Pháp sư đã đến đây thì còn về làm gì? Hơn nữa Trung Quốc là một nước biên địa, con 
người bị khinh rẻ và đạo pháp bị chê bai. Do vậy các đức Phật không sanh tại chỗ â Ấy. VÌ con người ở 
nước ấy ý chí hẹp hòi và thâm tâm ô uế nên các bậc Thánh không ai đi qua nơi ấy. Thời tiết thì lạnh lẽo, 
núi non lại hiểm trở, như vậy thiết tưởng cũng không đủ để Pháp sư suy nghĩ hay sao?" 


Câu trả lời của Ngài Huyền Trang trước tiên là một sự phản kháng, lẫy danh nghĩa lòng từ trong đạo 
Phật: 


"Khi đắng Pháp vương lập giáo, Ngài muốn đạo lý Ngài lưu động. Nay tâm tôi đã được thấm nhuằn vị 
đạo, lẽ nào tôi lại bỏ quên những ai chưa được ngộ đạo hay sao?" 


Và câu trả lời tiêp của Ngài phản ảnh sự tự hào và lòng ái quôc: 


"Hơn nữa nước ấy (Trung Hoa) có nhiều cô tục đáng kính và pháp độ đáng theo. Vua hiền, tôi trung, 
cha từ, con hiệu. Nhơn nghĩa được tôn quý, niên lão, đức độ được tôn sùng. 


Lại nữa họ thấu triệt lẽ huyền vi và trí tuệ có thê sánh bằng tiên thánh. Họ thể nhập với thiên thần và 
hành động đúng với phép tắc. Bảy loại ánh sáng của mặt trời không thể lắn át được sự rực rỡ của nền 
văn hóa Trung Quốc. Họ khám phá ra nhạc khí và biết phân chia thời gian. Sáu luật không thể lấn áp 
oai quyền của họ. Do vậy họ có thể nô dịch quần thú và chế ngự quỷ thần. Họ biết điều hòa âm dương 
và lợi dưỡng vạn vật." 


Rồi Ngài Huyền Trang tán thán đạo Phật ở Trung Hoa: 


"Từ khi Di giáo đến Phương Đông, Đại Thừa được nhiệt thành tín ngưỡng. Nước thiền định của họ vừa 
trong vừa lặng, hương giới luật của họ ngát cả cõi Trời. Họ phát tâm thực hành cho được Thập địa đại 
nguyện và tu hành chứng được Tam thân. Các thánh nhân đã xuất hiện để giảng pháp giáo hóa, khiến 
dân chúng tai nghe được diệu ngữ, mắt thấy được kim dung. Họ như chiếc xe dẫn mình trong cuộc 
hành trình ngàn dặm không ai có thể lường trước khả năng như thế nào. Sao các Ngài có thể khinh 
thường nước ấy, chỉ vì Đức Phật không sanh tại chỗ." 


Câu trả lời đầy khí phách hăng hái â ấy, thốt từ miệng Pháp sư sau một thời gian xa cách Trung Hoa khá 
lâu, nêu rõ tinh thần ái quốc hùng mạnh của Ngài và chứng tỏ tỉnh thần Không Mạnh mà Ngài đã thâm 
hiểu từ thơ ấu. 


6. Nghị lực sắt đá của Ngài Huyền Trang 


Nhưng sự tín thành của Ngài đối với triết lý Không Mạnh chỉ là một phản ảnh lờ mờ, nếu sánh với một 
đức tính khác, chính đức tính này đã chiếm địa vị ưu thế trong đời sống của Ngài và đã là then chốt 
cho tất cả sự thành công. Đức tính ấy là một ý chí kiên trì như kim cương và một nghị lực sắt đá trước 
mọi nguy hiểm và trở lực. Chính nghị lực sắt đá này đã nâng đỡ Ngài trong cuộc chiêm bái đầy gian 
lao và giúp Ngài thành tựu được sứ mệnh cao cả. 


Khi Ngài đã phát nguyện Tây du để cầu pháp và giải các nghi vấn thì Ngài kiên trì giữ chí nguyện Ấy, 
đù có trải qua trăm cay nghìn đăng, Ngài cũng không bao giờ đi sai chí hướng ây. 


Khi Ngài đã đặt chân trên con đường Tây du thì không một sức mạnh nào ở trên đời, không một 
chướng ngại vật thiên nhiên đáng sợ nào có thể cản trở Ngài trên con đường hành đạo. Hoàng đề Trung 
Hoa ra một sắc lệnh cấm Ngài không được đi. Các bạn đồng hành của Ngài lập tức rút lui mau lẹ. 
Nhưng Pháp sư không nao núng bởi chướng ngại ẤY, bí mật lên đường một mình. Và sau khi Đạo Lâm 
và Đạo Chánh từ bỏ Ngài không đám đi và sợ sự gian khổ của đường trường, Ngài Huyền Trang lại tự 
dân bước một mình trên đường đi chiêm bái, can đảm đối phó với hiu quạnh và hiểm nguy. 


Trước khi qua cửa ải "Ngọc môn quan”, Pháp sư được một nhà lữ hành khuyên không nên đi nữa, vì 
con đường Tây du rất nguy hiểm, đầy rẫy những ma quỷ và gió nóng, biết bao bộ hành đã bỏ mình 
phơi thây vì chúng rồi. Nhưng pháp sư trả lời: "Bản đạo vì cầu Đại pháp mà hướng Tây du. Nếu không 
đến được nước Bà-la-môn thì quyết không trở về phương Đông. Dầu cho giữa đường có mệnh hệ thế 
nào, bần đạo cũng không bao giờ hồi tiếc." 


Chính sự quả quyết và tín thành của Ngài đã khiến cho nhà lữ hành lão thành này giúp Ngài qua cửa ải 
Ngọc môn quan. Lại nữa khi Ngài đi đến sa mạc Mạc-hạ-diên, rộng đến hơn 800 lý và trong khoảng 
đường dài thăm thăm ấy, không có một con chim bay trên trời, không một con thú nào chạy dưới đất, 
một mình Ngài Huyền Trang bước từng bước một, cô độc một bóng một thân. Sau khi đi được 100 
dặm, Ngài lạc đường. Ngài mở bị nước đề uống không ngờ sây tay làm tất cả nước uống phòng bị dự 
trữ để giúp Ngài qua bãi sa mạc này đều bị đồ xuống hết sạch. Khi ấy Ngài quá chán nản, thất vọng và 
định lui bước trở về. Nhưng khi Ngài lui về được trăm dặm, Ngài tự trách rằng: 


"Trước kia ta thề không lui một bước hướng Đông nếu ta chưa đến được cõi Diêm Phù Đề. Sao nay ta 
lại làm như vậy? Ta thà đên được Tây Vức mà chịu chêt còn hơn trở vê Đông độ mà được sông." (C:3b, 
18). 


Nói vậy, Ngài liên trở lui và hướng phía tây bắc mà tiến, chống chỏi với bãi sa mạc mênh mông, dưới 
ánh mặt trời thiêu cháy và không còn một giọt nước vào miệng. Bồn ngày và bốn đêm, Ngài kiên nhẫn 
tiến bước, trong khi ấy ban ngày thì cuồng phong nổi dậy chôn Ngài dưới mưa rào cát nóng và ban 
đêm thì ma quỷ lấp lánh chói sáng như sao giữa trời. Trước những đợt tấn công độc ác nguy hiểm ấy, 
tâm Ngài vân bình tĩnh, không sợ hãi. Nhưng Ngài khốn khổ nhiều vì thiếu nước uống. Trải bốn đêm 
và năm ngày không có lẫy một giọt nước thấm ướt cô họng khát bỏng của Ngài. cuối cùng không thể 
nào cất bước được nữa, Ngài ngã quy xuống đất và niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm. May thay cho 
Ngài, giữa đêm ngày thứ năm một luồng gió mát thôi lên và thấm nhuần tay chân ngài. Ngài cảm thấy 
tươi tỉnh lại, như vừa được tắm nước lạnh mát. Thế là Ngài được cứu sống bởi phép lạ và Ngài lại hăng 
hái lên đường. 


Nếu núi tuyết lạnh buốt và sa mạc nóng cháy không làm trở ngại được cuộc Tây du của Ngài, thời 
danh vọng chức tước cũng không làm Ngài bỏ dở cuộc chiêm bái. Khi Ngài đến nước Cao Xương, vua 
nước ây tiếp đón ngài rất ân cần và chiêu đãi Ngài rất nông, hậu. Sắp đến ngày Pháp sư định lên đường, 
vua ân cân thỉnh Ngài ở lại Cao Xương để vua có thể suốt đời cúng dường và thỉnh Ngài truyền bá 
Phật pháp tại nước ây. Mặc dầu vua Cao Xương khẩn cầu, Ngài nhất định không chịu nhận lời của vua, 
vua liền tức giận và nói lớn tiếng: 


"Đệ tử có cách khác đối xử với Pháp sư. Làm sao Pháp sư có thể đi một mình. Một là Pháp sư quyết 
định ở lại đây, hai là đệ tử sẽ đưa Pháp sư vê nước. Mong Pháp sư hãy suy nghĩ kỹ và thuận theo lời 
yêu câu của đệ tử thì phải hơn." (C: 4b, 4-5) 


Pháp sư không nao núng trả lời rằng: 


"Huyền Trang này đến đây chỉ vì thỉnh cầu chánh pháp nay gặp phải chướng ngại này, Bệ hạ chỉ có thể 
giữ lại đa xương của bần đạo, chớ thần thức của Huyền Trang này sẽ được giải thoát vượt khỏi tất cả 
chướng ngại." (C: 8a, 9) 


Vua Cao Xương không chịu thay đổi thái độ, khi ấy Pháp sư liền nhịn đói đến ba ngày cho đến một 
giọt nuớc cũng không uống. Đến ngày thứ tư vua thấy hơi thở của Ngài yêu dần. Sợ hãi và tự hối cử 
chỉ của mình, vua yêu cầu Pháp sư đừng nhịn ăn nữa và vua hứa sẽ không làm trở ngại cuộc chiêm bái 
của Ngài. Như vậy một lần nữa, chí cương quyết sắt đá không thối chuyển của ngài đã phá tan tất cả 
chướng ngại đã ngăn đón Ngài trên con đường tiến đến đất Phật. Nếu những trở ngại thiên nhiên và sự 
cám dỗ ở thế gian đã không làm cùn được ý chí của Ngài, sự đụng độ của Ngài với bọn cướp chỉ là 
một việc rất tầm thường đối với Ngài. 


7. Tính ôn hòa và trầm tĩnh trước mọi hiêm nguy và cái chêt. 


Trên đường, đến thành phố Nhiên Đăng (Dipankara) đề viếng thăm bóng Phật trong một cái động cách 
thành phố 3 đặm, có 5 tên cướp đã lại gần Ngài, võ trang bằng dao găm. Chúng hỏi Ngài có sợ chúng 
không, Ngài trả lời: 


-- Kẻ cướp cũng là người. Vì việc đi chiêm bái đất Phật, dù cho thú đữ đầy đường ta cũng không sợ 
huông nữa các ngươi chỉ là người, hỡi các môn đệ! 


Sự trả lời của Ngài làm bọn cướp bỏ vũ khí và đi theo Ngài để chiêm ngưỡng bóng Phật. Sau cuộc 
hành hương này, bọn cướp đã phá hủy khí giới của chúng, theo lời dạy của Ngài và trở về đời sông 
lương thiện. 


Cuộc đụng độ thứ hai của Ngài với bọn cướp cho ta rõ được ôn hòa và trầm tĩnh của Ngài trước hiểm 
nguy. Khi Ngài rời đô thị Na-La-Tăng-Ha (Narasimba), tới một khu rừng lớn ở phía đông, Ngài gặp 
một toán cướp chừng 50 đứa. Chúng lột hết quân áo và tiền bạc của Ngài cùng những người đi với 
Ngài rồi đây mọi người xuống một cái ao đề giết hại tất cả. Ngài trốn thoát với một chú tiêu và tìm 
cách đề báo tin dân làng hay việc này. Họ đến cứu mọi người và đuổi bọn cướp. Tất cả người đi với 
Ngài đều khóc sướt mướt chỉ có mình Ngài là mim cười, không tỏ chút gì đau khổ. Những bạn đường 
hỏi tại sao Ngài có thể mỉm cười một mình được, khi tất cả mọi người đều bị cướp quần áo, tiền bạc và 
có thể chết được, Ngài bảo: 


-- Trong cuộc đời, sự sông thật quí giá, đời sống chúng ta đã an toàn tại sao lại buồn rầu? Nước chúng 
tôi có một câu cách ngôn "cái kho tàng quí nhất giữa trời và đất là sự sống". Chúng ta còn sống, kho 
tàng quí nhất mà chúng ta không mắt, tại sao lại buồn trước sự mất mát nhỏ mọn như áo quân, tiền bạc. 


Đức trầm tĩnh và sự vô tư đã làm cho những người đi với Ngài phải khâm phục. 


Nhưng kinh nghiệm lần thứ ba với bọn cướp thì nguy hiểm hơn nhiều, vì lần này chúng chọn Ngài làm 
vật hi sinh cho nữ thần Durga để làm dịu cơn thịnh nộ của vị thần này. Ngài cùng 80 tùy tùng đi bằng 
thuyền xuống Hằng Hà trên đường đi đến xứ Thiết Khẩu (Ayamukha). Họ bị bọn cướp vây quanh và 
lột hết áo quân cùng đồ vật có giá trị. Vì bọn cướp cần hi sinh một người đề tế thần Durga, chúng chọn 


Ngài vì ngài có một thân thể cường tráng và diện mạo khôi ngô. Ngài bảo bọn chúng tha cho Ngài vì 
ngài đến từ một nước rất xa để chiêm báo cây bồ đề, núi Linh Thứu và để tìm kinh điển. Nếu chúng 
giết Ngài chúng sẽ gặp nhiều vận xấu, khi mục đích của Ngài chưa đạt được. Tất cả đoàn tùy tùng của 
Ngài đều kêu nài cho Ngài, một vài người muốn chết thay cho Ngài nhưng bọn cướp vẫn cương quyết 
và Ngài bị dẫn đến địa điểm chúng định giết Ngài làm vật hi sinh. Sắc mặt của Ngài hoàn toàn không 
bối rồi và lòng dũng cảm của Ngài làm bọn cướp kinh sợ. Ngài bảo chúng đừng giục Ngài quá đề Ngài 
được chết với lòng thanh thản và yên vui. Rồi Ngài quán tưởng Di Lặc Bồ tát ở Niết bàn Đâu Suắt. 
Ngài ước sẽ được tái sinh ở đó để chiêm ngưỡng đức Phật tương lai và học Du-già Sư-địa-luận với đức 
Phật. Ngài mong được tái sinh đề truyền bá thiện pháp và sự an lạc cho nhiều người. Rồi Ngài đảnh lễ 
mười phương Phật và ngồi tham thiền. Sự thiền định của ngài đạt đến mức mãnh liệt đến nỗi ngài cảm 
thấy như đã lên chóp núi Tu Di (Sumeru) tới miền Đâu Suất và gặp Di Lặc Bồ tát đang ngự trị trên đài 
sen bằng ngọc quí và chung quanh là chư vị thánh thần. Lúc đó Ngài quá phấn khởi đến nỗi Ngài 
không biết đến cái chết gần bên. Còn các tùy tùng của Ngài thì than khóc vang trời. Bỗng nhiên một 
trận bão cát nồi lên làm bật gốc cây, lật thuyền bẻ và làm bọn cướp kinh hoàng. Chúng thấy hiện tượng 
này là dấu hiệu tức giận của thánh thần phản đối việc giết người của chúng. Vì thế chúng thả Ngài ra 
và cầu xin Ngài tha tội cho chúng. Ngài khuyên chúng đừng khờ dại mà chịu đựng đau khổ trong 
tương lai... Bọn cướp ném khí giới của chúng xuông sông, nhận lời huấn giảng của Ngài và bỏ đi. Một 
lần nữa đức trầm tĩnh và điềm đạm trước cái chết gần kề đã chinh phục được sự hung dữ của kẻ cướp 
và làm chúng trở nên những người lương thiện. 


8. Lòng khát khao chánh pháp, chí học hỏi và sưu tầm kinh điển. 


Thái độ cao thượng và tính tình tao nhã của Ngài Huyền Trang, phẩm hạnh độ lượng và trong sạch của 
Ngài, trí giác cao siêu, bốn phận công dân và ý chí không nao núng của Ngài, với tất cả đức tính ấy 
suốt đời Ngài chỉ phụng sự cho một mục đích: lòng khát khao hiểu biết chánh pháp và phụng sự chánh 
đạo, nghiên cứu và sưu tầm kinh điển. Lòng khát khao chánh pháp của Như Lai trong tâm hồn quá trẻ 
của Ngài, chính anh của Ngài là Trường Tiệt đã khám phá và liền gửi Ngài vào chùa để dạy Ngài kinh 
điển. Vì còn nhỏ chưa có thể được thọ giới Tỳ kheo, Ngài tự đến trước sứ giả của vua, để trả lời vì sao 
Ngài muốn xuất gia: 


"Tôi mong muốn phổ biến rộng rãi thông điệp của đức Như Lai và đốt cháy sáng các ngọn đuốc học 
thuyết Ngài đề lại." 


Kỳ vọng cao quí và sự đối đáp tuyệt hảo của Ngài đã làm cho vị sứ giả Hoàng gia cho Ngài được phép 
trở thành một Tỳ kheo. Ông hiệu rõ những đóng góp trọng đại của Ngài về truyên bá Phật Pháp trong 
tương lai. Và tương lai của Ngài đã không làm thât vọng vị sứ giả triêu đình này. 


Ngài đến với Phật Pháp không phải theo một lối mòn nẻo cũ, lại càng không phải với một thái độ thụ 
động, tiêu cực. Lòng hăng hái nghiên cứu Phật pháp của Ngài đáng trở thành khuôn mẫu và Ngài đã 
thăm viếng tất cả các học giả danh tiếng về Phật Pháp ở Trung Hoa về thời ấ Ấy. Ngài lắng nghe họ bình 
luận vê Phật pháp và cân nhắc, suy nghĩ cặn kẽ lời bình luận đó. Ngài nhận thấy ở họ ít nhiều tính cách 
bè phái và những chủ nghĩa của họ không những chỉ xung đột lẫn nhau mà còn mâu thuẫn với kinh 
điển. Những điều kỳ dị quá hiển nhiên này làm Ngài thất vọng và lúng túng rất nhiều, vì thế Ngài nhất 
định đi về hướng tây đề nghiên cứu Phật pháp và tìm kiếm kinh điền để giải tỏa mối nghỉ của Ngài và 
giải quyết những thắc mắc. Một khi Ngài đã định rõ mục đích và lập lời thệ nguyện, Ngài không bao 
giờ chuyền hướng trong suốt cuộc hành trình và cho mãi đến ngày cuối cùng của đời Ngài. 


Khi Pháp sư đi đến chòi canh thứ nhất trên con đường hướng Tây du, Ngài bị lộ diện và bị đưa đến 
viên Hiệu úy của chòi canh tên là Vương Tường, viên này khuyên Ngài hãy trở lại Đôn Hoàng ở đây 
có nhiều tu sĩ và dân chúng sẽ đón tiếp Ngài nông hậu. Ngài đáp lời, chỉ rõ mục đích cuộc hành trình 
và ý chí cương quyết của Ngài đối với mục đích ấy: 


"Bần đạo quê ở Lạc Dương, vốn có lòng sùng đạo mãnh liệt từ thời thơ âu. Bần đạo đã học hỏi giáo 
pháp với tất cả những vị học giả uyên thâm danh tiếng của Phật giáo trong cả hai kinh đô Tràng An và 
Lạc Dương và học với những vị sư lỗi lạc ở Ngô Thục. Vì bần đạo đã học hiểu thông suốt tất cả những 
kiến thức của họ và có thể đôi đáp hùng biện trước bất cứ cuộc thảo luận nào về Phật Pháp, bần đạo đã 
được tất cả mọi người ở đây đều khâm phục nề vì. Nếu bần đạo muốn thụ hưởng danh vọng và lợi 
dưỡng cá nhân, thì Phật tử ở nơi nào cho bằng ở hai nơi nói trên, đất Đôn Hoàng làm sao bì kịp? Bần 
đạo chỉ tiếc Thế Tôn không còn nữa, kinh điển không được đầy đủ và ý nghĩa giáo lý không được giải 
bày tường tận, cho nên bần đạo mới lập nguyện Tây du để tìm tòi di pháp mà không quản đến tính 
mạng cũng không sợ gian nguy khó nhọc trên đường hành hương. Nay chư vị đã không khích lệ bần 
đạo tiến lên thì chớ, lại còn khuyên nên lùi bước. Như vậy có giải thoát chúng ta ra khỏi vòng sanh tử 
và cùng đạt đến niết bàn được không? Nếu bản đạo phải bị giữ lại đây, bần đạo sẵn sàng chịu đựng mọi 
thứ cực hình. Nhưng bần đạo nhất quyết không đi bước nào trở lại hướng đông để tự phản bội với lời 
nguyện của bần đạo." 


Lại nữa, khi vua Cao Xương năn nỉ Ngài bỏ cuộc Tây du ở lại nước mình đề truyền bá chánh pháp, 
Ngài đã trả lời: 


"Ý định của Bệ hạ thật cao cả khiến bần đạo thấy tài hèn đức kém không xứng đề thọ lãnh. Nhưng 
cuộc hành hương của bần đạo không phải để theo đuôi mục đích thọ của bố thí cúng dường. Bần đạo 
chỉ buồn vì ý nghĩa Phật pháp không được sáng tỏ ở Trung Quốc và kinh điển thiếu thốn. Do nghi ngờ 
thắc mắc, bản đạo đã khởi hành cuộc Tây du này đề tìm chân lý. Dù có phải nguy hiểm đến tính mạng, 
bần đạo quyết đến Tây Vức để tìm giáo điểm chưa từng được nghe; bần đạo mong rằng kinh điển của 
Đại thừa giáo sẽ không chỉ giới hạn trong thành Ca-Tỳ-La-Vệ mà còn bay xa đến những xứ phương 
Đông. Lòng khát khao của một Ba Luân đi tìm chân lý và của một Thiện Tài đi tìm khách tri âm đáng 
được tăng cường, chớ để nữa đường tiêu tán. Dám mong Bệ hạ xét lại và đừng lo âu nữa." 


Lại trong bức thư cảm tạ gửi cho vua này, một lần nữa Ngài lập lại mục đích của cuộc hành trình: 


"Những lời di giáo của Đức Thế Tôn đã truyền bá Đông độ trên hơn 600 năm. Ngài Ca Diếp Thắng 
Hội đã thắp lên ngọn đuốc chánh pháp ở Ngô Lạc còn Pháp Hộ và La Thập thì làm cho nó tỏa rạng Ở 
Tần và Lương. Công đức của các Ngài đã nêu gương cho hậu bối noi theo. Vì các dịch giả gốc ở các 
nước xa xôi, cách trình bày và phát âm không đồng nhất. Và cũng vì thời Thế Tôn tại thế đã xa rồi, nên 
những lời luận bàn giảng giải của họ về di giáo cũng khác nhau. Bởi thế giáo lý độc nhất của Thế Tôn 
truyền dạy ngày xưa dưới hàng cây Ta La Song Thọ đã phân thành hai quan điểm thường còn trong vị 
lai và hiện tại; và thuyết lý bất nhị của Đại Thừa đã bị chia thành hai phái Bắc Nam... Hỗn độn và tranh 
chấp đã lan tràn qua nhiều thế kỷ và khắp xứ, người người đều rối loạn nghi ngờ không có một ai để 
giải nghỉ cho họ. Huyền Trang này may nhờ phước báo tiền kiếp, đã được sớm gia nhập đoàn thể Tăng 
già và trong 20 năm đã tham khảo và theo học nhiều thầy. Huyền Trang này cũng đã học hỏi nhiều bậc 
hiền nhân danh tiếng và nhiều bạn bè lỗi lạc, nên đã khá quen thuộc với những lý tổng quát của Đại 
thừa lẫn Tiểu thừa phái. Nhưng mỗi khi bần đạo đọc được một bản kinh văn nào, bân đạo lại thất VỌNØ, 


hoang mang. Bần đạo đã từ lâu nuôi khát vọng hành hương Kỳ Viên và Linh Thứu, để mong giải được 
tât cả mọi môi nghi ám ảnh bân đạo lâu nay..." 


Cuối bức thư Ngài còn nguyện đi viếng thăm tất cả những vị Pháp sư để học hỏi giáo lý tối thượng, để 
khi về nước, Ngài sẽ phiên dịch sánh kinh và truyền bá những nghĩa lý chưa được phổ biến, quét tan tà 
kiến và ngụy thuyết, tuyên dương chánh pháp và làm một kim chỉ nam cho mọi người bước vào 
ngưỡng của chân lý... 


II. HUYÊN TRANG, NHÀ CHIÊM BÁI 


Pháp sư khởi hành cuộc Tây du nhằm ba mục đích rõ rệt: chiêm bái Phật địa, nghiên cứu Phật lý và 
sưu tâm Kinh điên. 


Trong lịch sử các cuộc hành hương Phật tích chỉ có cuộc hành hương của Ngài là quyến rũ nhất, ly kỳ 
nhất, bởi thời gian của cuộc hành trình (17 năm), bởi những nỗi khó nhọc gian nguy gặp trên đường, 
bởi số lượng các nước Ngài đã viếng thăm và bởi những tường thuật Ngài đề lại đã là nguồn cảm hứng 
bắt tận cho học giả, văn nhân. 


Cùng với vài vị Tỳ kheo cùng mục đích với Ngài, Pháp sư đệ lên Hoàng để Trung Quốc một bản thỉnh 
câu được phép chiêm bái sang Ấn. Băng một sắc lệnh nhà vua đã bác lời thỉnh câu của Ngài. Nhưng 
Pháp sư không phải dê bị nao núng trước một chướng ngại như thê. 


Vào tháng Tám niên hiệu Trinh Quán thứ ba (năm 629 sau Tây lịch), Pháp sư một mình một bóng khởi 
sự cuộc hành trình, mặc dù các bạn của Ngài đã bỏ cuộc. Lúc bấy giờ Ngài 26 tuôi. Từ Tràng An, bấy 
giờ là thủ đô Trung Quốc, Ngài đi đến Tần Châu, từ đấy Ngài đi đến Lan Châu, rồi Lương Châu, ở đấy 
Ngài lưu lại hơn một tháng. Khi vị Đô đốc nơi này vâng chỉ triều đình buộc Ngài phải trở lại kinh đô, 
Pháp sư bèn lén đi ban đêm, có một Tỳ kheo là Huệ Oal cho hai đệ tử theo hộ vệ Ngài trong cuộc Tây 
du. Ngài đến Qua Châu, ở đấy viên quan Lại sứ là Độc-Cô-Đạt đón tiếp Ngài rất nồng hậu. Khi Ngài 
sắp rời Qua-Châu thì có trát từ Lương Châu gửi đến, Sai bắt Ngài. Lý Xương, viên quan sở tại, vốn là 
một Phật tử thuần thành, đưa cho Ngài xem tờ trát rồi xé, ca ngợi chí khí cao thượng của Pháp sư và 
giục Ngài lên đường ngay đừng trì hoãn. Bấy giờ hai người hâu cận bỏ trốn Ngài vì không chịu nôi 
cuộc hành trình gian khổ; vì vậy Ngài không còn hướng đạo để đưa Ngài qua cửa ải. Ngài liền cầu 
nguyện, thì bỗng một người lạ mặt tên Bàn-Đà liền xuất hiện, xin Ngài truyền cho ngũ giới, lại cũng 
dường Ngài bánh trái và tình nguyện làm hướng đạo đưa Ngài qua Ngũ phong (5 chòi canh lớn ). Ngày 
hôm sau, anh ta đến với một người lạ mặt già khác, cỡi một con ngựa già côi màu hung đỏ. Theo lời 
khuyên của ông già, ứng với lời tiên đoán ở Tràng An, Pháp sư "bằng lòng đổi ngựa cho ông ta. Ngài 
khởi hành, cũng vê ban đêm, cùng với người hướng đạo trẻ tuổi để đi qua sông Hồ Lư, rộng 10 tắc 
Anh. Họ đến bờ sông vào canh ba. Người hướng đạo đốn một vài cành cây ngô đồng, làm một chiếc 
cầu, rải cát lên trên và dắt ngựa qua. Đêm ấy ngươi hướng đạo có ý định ám hại Ngài nhưng Ngài ngồi 
dậy, đọc kinh chú làm anh ta sợ hãi. Vào lúc rạng đông, anh ta từ chối không theo Ngài thêm nữa, và 
Pháp sư phải một mình qua ải Ngọc Môn. Ngài một mình tiễn bước ban đêm trên sa mạc, mò mẫm tìm 
đường giữa những đồng xương người, phân ngựa. Khi đi hơn 13 dặm, ngài đến chòi canh thứ nhất. 
Ngài bị lộ diện và đầu gôi Ngài suýt trúng tên. Người cai quản chòi canh thông cảm với ý định của 
Ngài, để Ngài trú lại đêm ây và chỉ Ngài đi đến chòi canh thứ 4. Ở đây Ngài lại suýt trúng tên khi Ngài 
muốn kiếm ít nước dự trữ và lẻn ra đi. Viên cai chòi canh này để Ngài ngủ lại đêm ây và hôm sau còn 
biếu Ngài một bầu nước, một ít lương khô và khuyên Ngài đến suôi Bạch Mã sẽ có nước ngọt. Ngài 


10 


tiếp tục đi, đến sa mạc Mạc-hạ-diên rộng 133 dặm, trên trời không có chim, dưới đất không muông thú, 
cỏ nước cũng không. Ngài một mình một bóng băng mình tiễn bước vừa niệm danh hiệu Bồ tát Quán 
Âm và Tâm kinh Bát nhã. Đi hơn 16 dặm thì Ngài lạc đường và không tài nào tìm ra dòng Bạch Mã. 
Khốn đốn hơn nữa, Ngài lại trượt chân té ngã trong khi đang mở bầu uống nước, làm đồ tất cả bầu 
nước quí báu. Quá chán nản, Ngài mất cả nhuệ khí và bắt đâu lần bước trở lại chòi canh thứ tư. Đi 
được chừng 2 dặm, Ngài cảm thây hồ thẹn về hành vi mình, đã đi ngược lại lời tự nguyện ban đầu là sẽ 
không trở lại phương Đông nêu chưa đến đất Ấn. Bởi thế Ngài không quay lại, tiếp tục hướng tây bắc 
và thành khẩn cầu nguyện đức Quán Âm Bồ tát. Trong 4 đêm 5 ngày liền, Ngài không có một giọt 
nước thấm môi và cuôi cùng Ngài phải ngã quị trên cát, kiệt sức. Mặc dù lâm vào hoàn cảnh tuyệt 
vọng, Ngài vẫn không ngớt niệm từ bi của Quán Âm cứu khổ. Vào nửa đêm ngày thứ năm, một ngọn 
gió mát thôi đến làm Ngài lai tỉnh, nhờ vậy Ngài có thể cỡi ngựa tiếp tục cuộc hành trình và đến một 
đồng cỏ xanh tốt có ao nước mát lành. Thế là Ngài thoát chết. Ngài ở lại một ngày trên bờ ao và sau 
khi lấy nước ngọt và cỏ cho ngựa, Ngài lại khởi hành đến Y Ngô sau 2 ngày đường. 


Ngài lưu lại trong một ngôi chùa có 3 vị Tỳ kheo Trung Hoa ở, họ rất cảm kích khi gặp Ngài. Tại đây 
Ngài được những vị Tỳ kheo và Vua đến thăm đảnh lễ. Vua mời Ngài đến hoàng cung để cúng dường 
vô cùng trọng hậu. Khi vua Cao Xương mời Ngài đến viếng nước ông, Ngài liền qua sa mạc phía Nam 
và sau 6 ngày đến đô thị Bạch Lực. Từ đấy, Ngài đi đến kinh đô của Cao Xương và đến nơi vào nửa 
đêm. Vua và cận thần đem đèn nến ra rước Ngài. Sau khi lưu lại 10 hôm, Ngài định lên đường để tiếp 
tục hành trình, mặc dù vua một mực khẩn cầu rồi hăm dọa. Ngài liền tuyệt thực ba ngày để bắt buộc 
nhà vua thôi cản đường Ngài. Cuối cùng vua bỏ ý định cằm giữ Ngài và Ngài lại tiếp tục lên đường. 


Trực chỉ hướng Tây, Pháp sư đi qua những thành Vô Bán, Dốc Tiến và đến xứ Agni (A-kỳ-nï). Vẫn 
hướng tây, Ngài đên suôi A-Phu-Sư và nghỉ đêm ở đây. Sáng hôm sau, ngài vượt ngọn núi Ngân Sơn 
(núi Kumush). Tiệp tục đi, Ngài đên kinh đô Aghi (A-kỳ-m); vua và đình thân đêu ra nghênh tiêp Ngài. 


Ngày hôm sau, Pháp sư qua một con sông và một đồng bằng rộng hơn trăm lý /Bản dịch này dùng 
phân biệt lý và dặm: 1 dặm tương đương với 6 lý (BT)J và đến kinh đô Kucha (Khuất chỉ). Ở đấy vua, 
đình thần và Tỳ kheo Mokshagupta (Mộc-xoa-cúc-đa) cùng nhiều vị khác đều ra nghênh đón. Ngài ở 
lại xứ này hơn 60 ngày. Lúc lên đường, vua biếu Ngài nhiều xe, ngựa, lạc đà, và tiễn Ngài ra tận ngoài 
công thành. 


Sau hai ngày đi về hướng Tây, Pháp sư gặp chừng hai ngàn bọn cướp Thổ Nhĩ Kỳ (Đột quyết) cỡi 
ngựa. Đi thêm 100 dặm, Ngài qua một sa mạc nhỏ và đến xứ Baluka (Bạt-lộc-ca), nghỉ lại một đêm. 
Đoạn Ngài đi hướng tây bắc năm mươi dặm nữa, qua một sa mạc và băng sơn ở phía Bắc ngọn Pamrr 
(Thông-lĩnh). Vẫn khăng khăng thắng tiến, sau 7 ngày Ngài ra khỏi núi và gặp một hồ nước trong chu 
vi có đến 250 dặm. Vẫn trực chỉ hướng tây bắc thêm 83 dặm, Ngài đến đô thị Tokmak (Tố- diệp). Ở 
đây Ngài gặp người Thổ Nhĩ Kỳ tên Diệp-hộc-khả-hản đón tiếp Ngài rất nồng hậu. Người này cô cầm 
giữ Ngài nhưng vô hiệu. Ông ta liền cho một thanh niên theo Ngài làm thông ngôn và hộ vệ Ngài đi 
đến xứ Kapisa (Ca-tất-thức). 


Đi theo hướng tây chừng 400 lý, Ngài đến Bing-yul (Bình Tân) có nghĩa là một nghìn suối nước. Từ 
Bing-yul, vẫn hướng tây đi 150 lý nữa Ngài đến đô thị Talas (Đăn-la-hư). Hướng về tây nam đi 200 lý, 
Ngài đến đô thị Bạch Thủy, đi thêm 200 lý đến độ thị Kuyu (Cung Ngự). Từ đấy đi hướng Nam chừng 
50 lý Ngài gặp đô thị Nejkend (Nô-xích-kiện) và 200 lý nữa đưa Ngài đến xứ Chaj (Giả Thờ). Đi thêm 
1000 lý xa hơn, Ngài bước vào xứ Sutrishna (Tốt-đồ-lợi-sắt-na). 


II 


Bấy giờ Ngài hướng tây nam, đi vào một sa mạc mênh mông không nước, không cỏ, chỉ có xương khô 
đầy đường. Đi 500 lý, Ngài vào xứ Samarkand (Táp- -mạt-kiến- -quốc). Ban đầu vua nước ấy đối với 
Ngài rất ngã mạn, nhưng sau khi nghe Ngài thuyết pháp một lần, vua đổi hắn thái độ. 


Đi hướng tây 300 lý, Ngài đến xứ Kochania (Khuất-sướng-nhĩ-ca) 200 lý xa hơn là kinh đô Kharghan 
(Yết-hãn) và 400 lý nữa đến xứ Bokhara (Bồ-hát). Đi thêm 100 lý Ngài đến Betik (Phạt-địa) và 500 lý 
nữa là xứ Khwarism (Hóa-lợi-tập-dI). Bấy giờ Ngài nhằm hướng tây nam thắng tiến, và sau khi đi 300 
lý, Ngài đến xứ Kesh (Yết-sương-na). Theo hướng tây nam Ngài đến một rặng núi. Sau khi đi 300 lý 
đường khó khăn hiểm trở, Ngài vào Thiết-môn-quan. Rời Thiết-môn- quan, Ngài đến xứ Tukhara (Đỗ- 
hóa-la) và sau khi đi hàng trăm lý, Ngài qua sông Oxus (Phược-xu) đến xứ Kunduz (Hoạt-quốc). Ngài 
lưu lại đấy 1 tháng, rồi đi đến xứ Bahlika (Phược-yết-quốc), được xem như một Vương xá nhỏ. 


Đi hướng tây bắc chừng 50 lý, Pháp sư đến đô thị Tapassu (Đề-vị) cách đô thị này chừng 40 lý về 
phương bắc là đô thị Bhalluka (Ba-lợn). 


Pháp sư đi viếng Yumadha (Nhuệ-mạt-đà) và Guzgan (Hồ-thật-kiện) ở tây nam Bahlika khi hai vua 
các xứ này cung thỉnh Ngài. 


Từ Bahlika đi hướng nam, Pháp sư cùng với Prajnàkara (Huệ-Tánh) một vị sư Cheka (Thước-ca-quốc), 
đi đến xứ Gachi (Yết-chức quốc) và vào núi Đại Tuyết Sơn ở phía đông nam. Đi hơn 600 lý, họ ra khỏi 
lãnh thổ Tukhara (Đỗ-hóa-la) và vào xứ Bamian (Phạm-diễn- -na-quốc), đường đi còn khó khăn hơn 
những núi tuyết và sa mạc. Cuối cùng Pháp sư đi đến kinh đô xứ Bamian (Phạm-diễn- na). Vua xứ này 
thết đãi Ngài trong nhiều ngày. Các vị sư bản xứ vô cùng ngạc nhiên khi Ngài đến. Rồi Ngài lại ra đi, 
trực chỉ hướng đông nam. Đi hơn 200 lý Ngài qua núi Đại Tuyết sơn và đi vào một thung lũng nhỏ. 
Sau 15 ngày đường, Pháp sư ra khỏi xứ Bamian (Phạm-diễn-na). Bấy giờ Ngài gặp một trận bão tuyết 
và lạc đường mắt 2 ngày. Đến ngọn núi Tiểu-sa- lãnh, có vài người thợ săn chỉ đường cho Ngài và sau 
khi leo lên ngọn Hắc-sơn, Ngài đến xứ Kapisa (Ca- tất- thi). Vua và các vị sư ra đón rước Ngài. Pháp sư 
ở lại chùa Salaka (Sa-lạc-ca) trong mùa kiết hạ; ở đấy Pháp sư chia tay với Ngài Prajanakara (Huệ 
Tánh). 


Đi hướng đông hơn 600 lý, Ngài vượt ngọn Hắc-sơn, đi vào miền Bắc Ấn xứ Lampaka (Lam-ba-quốc). 
Sau khi lưu lại đây 3 ngày, Ngài lại tiệp tục đi hướng nam và qua một ngọn núi nhỏ. Đoạn Ngài rời 
những ngọn núi, qua một con sông, đi chừng 20 lý thì đên xứ Nagarahara (Na-yêt-la-bát). 


Đi hướng đông nam 10 dặm nữa, Pháp sư qua một núi cát, và đến đô thị Phật-Đảnh-Cốt. Không bao 
giờ Pháp sư quên không đảnh lễ Xá-lợi Phật một cách chí thành và cúng tiên vàng, tiên bạc, lụa và tăng 
phục cho các chùa. 


Từ đô thị Phật-Đảnh-Cốt, Pháp sư đi chiêm bái bóng Phật trong một cái động cách thị trần Dipankara 
(Đăng-quang-thành) chừng 20 lý về phía tây nam. Vì chỗ ấy có nhiều cướp, chí một ông già đi theo 
Pháp sư đến đấy. Trên đường, bọn cướp vây Ngài nhưng chúng phải khuất phục trước Sự gan dạ của 
Ngài và xin theo Ngài đến xem bóng Phật. Pháp sư vào động một mình và thành khẩn cầu nguyện với 
tất cả tâm trí, và bóng Phật đã hiện rõ đề cho Ngài đảnh lễ. 


Cùng các bạn đồng hành, Pháp sư đi về hướng đông nam hơn 500 lý, giữa vùng đồi núi hiểm trở, và 
đên xứ Gandhara (Kiệm-đa-la). Cách chùa Kanishka (Ca-ni-săc-ka) 100 lý vê phía đông bắc, Pháp sư 


12 


qua một con sông lớn, và đến đô thị Puscaravati (Bố-sắc-yết-la- phạt- để). Từ đấy Ngài tiến đến đô thị 
Udakakkhanda (Ô-đạc-ca-hán-đà). Đi thêm 600 lý trèo non vượt suối, Ngài đến xứ Udyana (Ô-trượng- 
na). 


Đi 250 lý về phía đông bắc của đô thị, Pháp sư vào miền núi non và gặp con suối Apalala (A-ba-la-la- 
long) vốn là nguồn của sông Subhavastu (Tô-bà-tát-đồ-hà). Đi 400 lý về phía nam Ngài gặp núi Hilo 
(Hê-la). Cách 50 lý về phía tây đô thị Mang-laur (Mông-yét-lý), Ngài qua một con sông lớn và qua 
tháp Lohitaka (Lô-hê-chớ-ca) cao 100 tắc Anh do vua A-Dục xây. Đi về hướng đông bắc của đô thị 
chừng 30 tấc, Ngài gặp tháp Adbhuta (Yết-bộ-đa) bằng đá cao 30 tắc. Ngài qua một con sông lớn ở 
phía tây của ngôi tháp và đi chừng 3, 4 lý thì gặp đền thờ Quán Âm Bồ tát. 


Về phía nam đô thị Adakakhanda (Ô-đạc-ca-hán-đà-thành), Pháp sư qua sông Indus và vào xứ 
Takshasila (Đán-xoá-thi-la). Ngài qua sông Tín-Đô và đi 200 dặm theo hướng tây nam, đên Đại- 
Thạch-Môn. 


Lại đi hướng đông nam giữa vùng đôi núi chừng 500 lý, Ngài đến xứ Urasa (O-lặc-xoa quốc). Vẫn 
hướng này, trèo non lội suối khoảng 1000 lý, Ngài đến xứ Kashmira (Ca-thấp-di- la). Vua nước này cho 
người cậu ra đón Ngài bằng xe ngựa. Ngài lưu lại đêm trong chùa Huscara (Hộ- -sắc-la), ở đây các vị sư 
rất trọng đãi Ngài. Trong vài ngày, Pháp sư đi đến kinh đô, vua và đình thần đón tiếp Ngài trong thể. Ở 
kinh đô, Pháp sư lưu lại chùa Jayendra (Xa-da nhân đà la). Ngài ở lại Kashmir 2 năm để đọc kinh luân, 
và Ni thăm các Phật địa ở đấy. 


Rời Kashmir, Pháp sư đi về hướng tây nam chừng 700 lý giữa vùng đồi núi và đến xứ Rajapura (Yết- 
xà-bổ-la). Xuống núi qua một con sông và đi hướng đông nam chừng 700 lý, Ngài đến xứ Cheka 
(Thước-ka): Sau khi rời xứ Rajapura (Yết-xà-bố-la) và đến đô thị Jayapura (Xà-yết-la-thành). Hai hôm 
sau Pháp sư đến đô thị Sakala (Xa-yết-la-thành). 


Từ đấy, Ngài rời đô thị Narasimba (Na-la-tăng-ha) và đi vào khu rừng lớn. Ở đấy Ngài và các bạn 
đồng hành bị cướp đánh phá. May thay Ngài được cứu an toàn. Hôm sau Ngài vào miền đông của xứ 
Checa (Thước-ca quốc) và đến một đô thị lớn. Pháp sư ở đây 1 tháng. Rồi Ngài lại lên đường về phía 
đông 500 lý đến xứ Cimabhukti (Chí-na-phác-để). Ngài đến chùa Tosasana (Đốt-xá-tát-ma) ở lại 4 
tháng. Đoạn Ngài tiếp tục đi về phía đông nam của đô thị chừng 50 lý, và đến chùa Tamasavana (Đáp- 
mạt-tô-phạt na). 


Bấy giờ Ngài nhắm hướng đông bắc thắng tiến. Đi được 140 lý Ngài đến xứ Jalandhara (Già-lan-đạt 
la), ở lại 4 tháng trong chùa Nagara-dhana (Na-già-la-đà-na). Từ Jalandhra (Già-lan-đạt la), Ngài đi 
hướng đông bắc 700 lý, qua một ngọn núi hiểm trở, và đến xứ Kuluta (Khất-lộ-đa). Đoạn Ngài quay 
hướng nam đi 700 lý, qua sông trèo núi đến xứ Satadru (Thiết-đa-đồ-lư). Đi 800 lý về hướng tây nam, 
Pháp sư vào xứ Paratra (Ba-lý-dạ-đán-ha). 


Đi khỏi Paryatra 500 lý về phía đông, Ngài đến xứ Mathura (Mạt-thố-la). Ngài tìm thấy các tháp dựng 
để thờ các đại đệ tử của Đức Phật như ngài Xá-Lợi-Phất, Ngài Mục-Kièn-Liên, ngài Ma-ha-Ca-chiên- 
diên, Ưu-ba-ly, A-Nan, La-Hầu-La v.v... Đi hướng đông chừng 5, 6 lý nữa, Pháp sư đến một ngọn đồi, 
ở đấy Ưu-ba-cúc-ta (Upagupta) đã dựng một ngôi chùa thờ móng tay Phật. Đi hướng đông bắc thêm 
500 lý, Pháp sư vào xứ Sthanesvara (Tát-tha-nê- -thấp-phát-la). Đoạn Ngài đi về hướng đông 400 lý và 
đến xứ Srughna (Tốt-lộc-cằn-na), vẫn hướng ấy đi thêm 800 lý Ngài gặp nguồn sông Hằng. Ngài ở lại 


13 


xứ này suốt mùa đông và nửa mùa xuân năm sau để nghiên cứu Phật pháp. Sau đó Ngài qua sông đến 
bờ phía đông và vào xứ Matipura (Mạt- đế-bổ-la). Pháp sư ở lại xứ này nửa mùa xuân và trọn mùa hè 
đề nghiên cứu kinh điển. Rồi Ngài lại lên đường đi 300 lý về phía bắc đến xứ Brahmapura (Bà-la-cốp- 
ma-bỗ-la). 


Từ Brahmapura, Ngài đi hướng đông nam chừng 400 lý, qua xứ Ahichhatra (A-hê- chế-đán-la) và đi 
200 lý nữa, Ngài qua sông, Hằng, đến xứ Vilasana (Tì-loa-sang-noa). Đoạn Ngài đi hướng đông hơn 
200 lý đến xứ Kapitha (Kiếp-ti-tha). Đi hướng tây bắc 200 lý, Pháp sư vào xứ Kanyakubja (Yết-nhã- 
cúc-xà). Ngài đến chùa Bhadra và ở lại đấy ba tháng để học kinh điển. Từ Kanyakubja, Pháp sư nhằm 
hướng đông nam đi hơn 600 lý, qua sông Hằng và đến xứ Ayodhya (A-du-đà), ở về hướng nam. 


Sau khi chiêm bái các thánh địa ở Ayodhya, Pháp sư xuôi thuyền ngược sông Hằng cùng với hơn 80 
người đi đến Ayamukha (A-đà-mục-khư). Thuyền đi chừng 100 lý, thì bị cướp. Tất cả bị lột hết quần 
áo và đồ quí giá. Bọn cướp thờ nữ thần Durga, nên họ chọn Pháp sư làm vật hy sinh tế thần. Sự can 
đảm của Ngài trước cái chết, sức thiền định sâu xa và bình thản cao cả của Ngài làm cho bọn cướp 
ngạc nhiên và kinh sợ. Chúng càng ngạc nhiên hơn khi một trận hắc phong bỗng nhiên nổi dậy, lật đồ 
cây cối thuyền bè. Trước sự thịnh nộ của thiên nhiên như báo điềm gỡ ấy, bọn cướp hồi tâm và xin 
Pháp sư từ bị hỉ xả cho chúng. 


Sau khi xuôi thuyền , Pháp sư đi về hướng đông 300 lý, qua sông Hằng vào phía bắc và vào xứ 
Ayamukha (Thiết khâu). Đoạn Ngài quay về hướng đông nam đi 700 dặm qua sông Hằng về phía bắc 
sông Jumna. Ngài đến Brayaga (Bạt-la-da-già). Từ Brayaga đi về hướng tây nam Pháp sư gặp một khu 
rừng đây voi và thú dữ. Ngài đi 500 lý đến xứ Kausambi (Kiều-thường-di). Từ đấy Ngài đi về hướng 
đông 500 lý, đến xứ Visoka (Bệ-sách-ka). Đi về hướng đông bắc 500 lý, Pháp sư đến xứ Sravasti (Xá- 
vệ). 


Từ Sravasti (Xá-vệ), Pháp sư nhắm hướng đông nam đi 800 lý đến xứ Ca-tỳ-la-vệ. Từ Ca-tỳ-la-vệ, 
Ngài đi hướng đông qua một khu rừng hoang hơn 500 lý và đến xứ Rama (Lam-ma). Từ chùa Sa Di, 
Ngài đi hướng đông qua một khu rừng lớn, đi 100 lý qua khỏi khu rừng, Pháp sư đến xứ Kusinagara 
(Câu-thi-na-yết-la). 


Cách đô thành 3 hay 4 lý về phía tây bắc, Pháp sư qua sông Ajitavati (A-thị-đa-phạt-để) và đến rừng 
Sala (Ta-la) ở bên bờ sông. Từ đây Ngài qua một khu rừng đi hơn 500 lý. đến xứ Varanasi (Ba-la-niết- 
tư). Sau khi qua sông Hằng ở Varanasi và đi về hướng đông 10 lý, Ngài đến chùa Lộc Uyễn. 


Rời chùa, Pháp sư dọc theo sông Hằng về phía đông 300 lý đến xứ Yuddhapati (Chiến- chư). Từ đấy 
Ngài nhắm hướng đông bắc, qua sông Hằng đi 140 lý đến xứ Vaisali (Tì-xá-ly). Ở phía nam xứ này, 
Pháp sư qua sông Hằng và sau khi đi hơn 100 lý, Ngài đến đô thị Svetapura (Phệ-đa-bổ-1a). 


Ngài lại qua sông Hằng đến xứ Ma-kiệt-đà. Ngài lưu lại một đô thị nhỏ để chiêm bái các thánh địa. 
Khoảng 6, 7 do tuân vê hướng tây nam, Ngài đên chùa Tiladha có nhiêu pháp sư ở. Họ đêu ra đón tiêp 
Ngài. 


Đi hướng nam 100 lý, Ngài đến cây Bồ đề nơi đức Phật đắc đạo. Ngài đảnh lễ cây Bồ đề và tượng Phật 
kiệt già, với tât cả lòng thành khân. Ngài tự than trách ảo não vì đã không được sinh ra vào thời ây. 


14 


Lúc bấy giờ mùa kiết hạ đã qua, nên cũng có hàng ngàn người tụ tập ở chỗ chiêm bái và cùng khóc 
theo Ngài. Pháp sư ở lại 9 ngày đê chiêm bái tât cả những nơi thánh địa trong vùng lân cận. 


Sau ngày thứ 10, bốn vị Tỳ kheo đức độ từ chùa Nalanda đến chào mừng Pháp sư và rước Ngài về 
thăm chùa. Khi Pháp sư đi vào địa phận chùa ở trong làng nơi sinh trưởng của Ngài Mục-Kiền-Liên, 
200 vị sư cùng với 1000 cư sĩ đem cờ lọng hương hoa ra đón Ngài. Họ đi vòng quanh chúc tụng Ngài, 
và cùng Ngài đi về chùa Nalanda. 


Khi Pháp sư đến chùa, tất cả các Tỳ kheo đều tụ tập đề đón chào Ngài và đặt Ngài cạnh vị tọa chủ. Sau 
khi tất cả đều an tọa, vị Duy-na đánh một tiếng chuông công bố rằng Pháp sư sẽ ở lại chùa, được chia 
xẻ vật phẩm cúng dường và tiện nghi ăn ở cùng với tất cả tăng chúng. Đoạn 20 vị Tỳ kheo đứng tuổi, 
thông hiểu Tam tạng và giới hạnh tinh nghiêm, cùng theo Pháp sư đi thăm Ngài Giới Hiền (Silabhadra). 
Pháp sư đảnh lễ Ngài Silabhadra, vị này tỏ vẻ hân hoan khi gặp Ngài. 


Sau buổi gặp gỡ, Pháp sư lưu lại nhà Giác Hiền (Buddhabhadra) tầng thứ tư, ngôi nhà nằm trong ngự 
viên của vua Âu Nhật (Baladitya). Sau khi được đón tiếp trọng hậu trong 7 ngày, Pháp sư được đưa 
đến một nhà khách phía bắc ngôi nhà của Hộ Pháp Bồ Tát (Dharmapala Bodhisattva), phẩm vật cúng 
dường mỗi ngày một tăng. Ngài được một người hầu và một vị Bà-la-môn hầu hạ và Ngài không phải 
làm một việc gì trong tu viện. Mỗi khi đi đâu thì Ngài cưỡi voi. Đâu đâu Ngài cũng được nề vì quí 
trọng. 


Khi Pháp sư ở chùa Nalanda, Ngài đến Raj agaha để chiêm bái Cô-lặc-đà-la-củ-tra (Lính Thứu 
Gadharkuta), rừng trúc Kalandaka (Trúc Lâm), nơi kêt tập kinh điên đâu tiên và viêng nhiêu thánh địa 
khác. Pháp sư ở lại chùa Nalanda 5Š năm đê nghiên cứu kinh điên và vài bản kinh Bà-la-môn. 


Từ Nalanda, Ngài đến nước Hiranyaparrvata (Hạn-noa-bát-phạt- đà). Trên đường đi Ngài đến viêng 
chùa Kapota (Ca- bố- đức) và cúng dường hương hoa ở tượng Quán Âm Bồ tát. Pháp sư ở lại nước này 
1 năm để học kinh điển. 


Từ đấy Ngài đi dọc bờ phía nam sông Hằng hướng về phía đông 400 lý và vào xứ Kajangala (Yết- 
châu-ôn-chỉ-la), đi thêm 600 lý Ngài đên xứ Punnavaddhana (Bôn-na-phạt-đạn-na). 


Ngài lại nhắm hướng đông nam đi 900 lý và vào xứ Kamarupa (Ca-ma-lũ-pa). Vẫn cùng hướng ấy 
Ngài đến xứ Samatata (Tam-ma-đãn-tra). Từ Samatata, Pháp sư đi về hướng tây 900 lý, Ngài đến xứ 
Tamralipti (Đam-ma-lật- để) ở gần vịnh biển. Đoạn Ngài đi hướng tây nam về phía Uda (Ô-đà) vì Ngài 
muốn viếng thăm xứ Simhala (Tăng-già-la). Phía đông nam của xứ Uda bên bờ bể là Caritra, một độ 
thị thương cảng. 


Đi hướng tây nam qua một khu rừng rậm 1200 lý, Pháp sư đến xứ Konyadha (Cung-ngự-đà). Cùng 
hướng ây đi thêm 1.400 dặm qua một rừng lớn, Ngài vào xứ Kalinga (Yêt-lăng-g1à). 


Từ Kalinga, Pháp sư đi hướng tây bắc 1.800 lý đến xứ nam Kosala (Kiều-tát-la). Từ đấy Ngài nhắm 
hướng đông nam qua một khu rừng 900 lý và đên xứ Andhra (An-đạt-la). 


Đi hướng nam chừng 1.000 lý, Pháp sư vào xứ Dhanakataka (Đà-na-yết-kiệt-ca). Ngài lưu lại nơi này 
nhiêu tháng đê nghiên cứu kinh điên và viêng thăm thánh địa. Đoạn Pháp sư nhăm hướng tây đi chừng 


15 


1.000 lý đến xứ Culya (Châu-lj-la). Từ đây qua một khu rừng phía nam, Ngài đi 1.500 lý vào xứ 
Dravida (Đạt-la-ti-đà), thủ đô là Kancipura (Kiến-chí-bổ-la). Từ đấy người ta có thể xuôi thuyền đến 
xứ Simhala trong 3 ngày. Nhưng người ta khuyên Pháp sư không nên đến đấy vì xứ ấy có nạn đói đang 
hoành hành. 


Từ Dravida, Pháp sư đi hướng tây bắc cùng với hơn 70 Tỳ-kheo gốc ở Simhala để chiêm bái thánh địa. 
Ngài đi thêm 2.000 lý đên xứ Konkanapura (Cung-kiên-na-bô-la). Nhăm hướng tây băc, qua một khu 
rừng đây thú dữ, đi chừng 2.400 lý, Pháp sư đên xứ Mahàràstra (Ma-ha-lặc-sá). 


Cách 1.000 lý về phía đông bắc, Pháp sư qua sông Narbada (Nại-mạt-đà) đến xứ Bharukaccha (Bạt- 
lộc-yét-thiếp-bà). Đi hơn 2.000 lý nữa Ngài đến xứ Malava (Ma-lạp-bà). Cùng hướng ấy đi thêm 2.400 
lý, Ngài vào xứ Atali (A-tra-li) sau 3 ngày nữa, Pháp sư vào Kheda (Khế-ha) và đi 1.000 lý đến xứ 
Alabhi (Phạt-lạp-tì). 


Vẫn hướng tây bắc, Pháp sư đi 700 lý đến xứ Anandapura (A-nan-đà-bổ-la). Đi 500 lý nữa Ngài đến 
xứ Suratha (Tô-lặc-xá), và đi 1.800 lý xa hơn là xứ Gucchala (Cụ-chiết-la). Quay hướng đông nam đi 
chừng 2.800 lý, Ngài tới xứ Ujjayinĩ (Ô-diễn-nï). Lại nhằm hướng đông bắc đi 1.000 đặm, Ngài đến xứ 
Chitore (Trịnh-chỉ-đà) và 900 lý xa hơn, Ngài đến xứ Mahesvarapura (Ma-hê- thấp-phạt-la-bỗ- la). Từ 
đấy Pháp sư một lần nữa đi vào xứ Suratha (Tô-lặc-xá) về phía tây. Đi xa hơn Ngài đến xứ 
Adinavachila (A-điểm-bà-súy-la). Đi hướng tây 2.000 lý, Ngài vào xứ Langala (Lang-yết-la). Từ đây 
đi hướng đông bắc 700 lý, Ngài đến xứ Pitasila (Ti-đa-chế-la). 


Lại đi hướng đông bắc 300 lý Ngài đến xứ Avanda (A-xa-đà). Đi thêm 700 lý đến xứ Sindh (Tín-độ). 
Nhắm hướng đông đi 700 lý Ngài qua bờ sông phía nam đến xứ Morasampuru (Mậu-la-tam-bộ-lô). Đi 
hướng đông bắc 700 lý, Pháp sư vào xứ Parvata (Bột-phạt-đa). Ngài ở lại đấy 2 năm đề học kinh điển. 
Từ Parvata, Pháp sư trở về chùa Nalanda, rồi từ Nalanda, Ngài viếng chùa Tilandha (Đê-la-trạch-ca) ở 
lại hai tháng để học hỏi. Đoạn Ngài đi đến đồi Trượng Lâm ở lại hai năm đề học kinh điền. 


Pháp sư lại đi đến chùa Bồ Đề để xem triển lãm xá ly Phật. Sau khi chiêm bái cây Bồ đề và những 
thánh cảnh khác trong 8 ngày, Pháp sư quay về chùa Nalanda. Bấy giờ Pháp sư quyết định hồi hương 
nên sắp đặt cuộc hành trình vê Trung Quốc. Vì vua Kumara (Cưu-ma-la) ở Đông Ân mời Ngài, Ngài 
liền đến đấy và được vua và đình thần tiếp đón trọng thể trong hơn một tháng. 


Trước sự khẩn khoản của Vua Siladitya (Giới-nhật), Pháp sư và vua Kumara (Cưu-ma-la) xuôi thuyền 
dọc Hằng hà cùng với 20.000 ngàn thớt voi và 30.000 thuyền đến xứ Kajangala (Yết-châu-ôn-chỉ-la) 
đề thăm vua Silàditya. VỊ vua này cung nghênh Ngài rất trọng thể và không ngớt lời tán dương công 
đức Ngài. Vua rất bằng lòng cuốn sách của Ngài nhan đề "Chế ác luận", nên vua tô chức một cuộc thảo 
luận vĩ đại ở Kanyakubja (Khúc-Nữ thành) đề Pháp sư có thể đối đáp với những ai phỉ báng Đại thừa. 
Vào đầu tháng 11, Pháp sư xuôi thuyền ngược sông Hằng cùng với nhà vua và đến địa điểm hội thảo 
vào tháng Chạp. Trong cuộc thảo luận này, hiện diện có 18 vị vua của Š xứ Ấn Độ, 3.000 vị Tỳ-kheo 
uyên thâm cả Đại thừa và Tiểu thừa giáo, hơn 2.000 tà phái Bà-la-môn và Nirgrantha (Ni-kiền-đà) và 
hơn 1.000 người Tỳ-kheo của tu viện Nalanda. Trong 18 ngày, không ai dám bác lời Pháp sư và Ngài 
đã được cử làm chủ tọa cuộc thảo luận để truyền bá Đại thừa và trình bày ý nghĩa cuốn sách Ngài đã 
VIỆt. 


l6 


Sau cuộc thảo luận, Pháp sư muốn từ giã vua để trở về Trung Quốc vào ngày 19. Nhưng vua Siladitya 
yêu cầu Ngài dự một trai đàn lớn do vua tổ chức tại xứ Prayaga (Bạt-la-da-già). Vua rất mừng rỡ được 
Ngài nhận lời hoãn lại cuộc hồi hương và đến ngày 21, Ngài cùng vua đi đến chỗ trai đàn. Ở đấy 
500.000 người gồm cư sĩ và tu sĩ hiện diện. Vua Silàditya hạ trại ở bờ phía bắc sông Hằng, vua 
Dhruvabhata (Đồ-lô-bà-bạt-tra) nam Ấn hạ trại ở phía tây của sông Hằng và sông Jumnà (Diêm-mâu- 
na), vua Kumana (Cưu-ma-la) cắm trại ở rừng hoa bờ phía nam sông Jumna còn những thí chủ thì hạ 
trại ở phía tây của trại vua Dhruvabhata và những cấp bậc dưới nữa đi thành hàng theo sau. 


Vào ngày đầu, họ dựng tượng Phật trong thảo đường trong trai đàn, và cúng dường những phẩm vật 
quí giá nhất gồm vàng bạc châu báu, y thực. Trong lễ cúng dường, có trỗi nhạc và rắc hoa. Chiều đến 
người nào vê chỗ người ấy. Vào ngày thứ hai, họ lại dựng tượng Surya (Nhật-thiên) và cúng dường 
nủa số lượng phẩm vật nói trên, và ngày hôm sau dựng tượng thần Isvara (Tự-tại-thiên), và cúng 
dường cũng đồng số lượng như thần Surya. 


Ngày thứ tư là lễ cũng dường 10.000 Tỳ-kheo. Mỗi người nhận 100 đồng vàng, một hạt ngọc trai, một 
bộ áo nỉ dạ cùng với âm thực, hương hoa. Nhóm thứ năm là những người Bà-la-môn, lễ cúng đường 
cho họ mất 20 ngày. Những người ngoại đạo hợp thành nhóm thứ sáu; phân phát phẩm vật cho họ mắt 
10 ngày. Nhóm thứ bảy gồm những người nghèo cực, cuộc phát chuẩn mắt một tháng. 


Khi lễ tín thí đã xong, thể lời mời của vua Siladitya, Pháp sư lại ở thêm 10 ngày. Rồi Ngài quyết định 
khởi hành cuộc hồi hưong mặc dù hai vua Siladitya và Kumara khẩn khoản. Ngài từ chối tất cả tặng 
vật của hai vua này và lên đường. Hai vị vua cùng với nhiều người theo tiễn Ngài nhiều dặm, rồi họ từ 
biệt nhau. Lúc chia tay họ không khỏi bùi ngùi rơi lệ. 


Pháp sư đi cùng với vua miền bắc Ấn là Udita (Ô-địa-đa) mang theo nhiều kinh tượng. Vua Siladitya 
gởi một con voi lớn, 3.000 đồng tiền vàng, 10.000 đồng tiền bạc cho vua Udita để trả lộ phí cho Pháp 
sư. Ba ngày sau, Vua cùng với vua Kamara và vua Dhruvabhata lại đến bái biệt Ngài. Vua Siladitya 
cũng phái 4 viên quan đem thư viết trên lụa bạch â ấn triện son gởi đến nhiều xứ ở trên đường Pháp sư sẽ 
đi qua, yêu cầu các quan sở tại cung cấp cho Pháp sư ngựa và người tùy tùng để đến đất Hán (Trung 


Quốc). 


Bấy giờ Ngài lên đường về Trung Quốc. Từ xứ Prayaga, Ngài đi hướng tây nam, qua một khu rừng 
rộng, đi trong bảy ngày vào xứ Kausambi (Kiều-thường-di). Sau khi viếng các thánh địa, Ngài lại cùng 
vua Udita đi về phía tây bắc, qua nhiều xứ và trở lại thăm thánh tích Thiên Thê. Chuyến đi này mất 
hơn một tháng. 


Ngài lại nhằm hướng tây bắc đi 3 lý đến thủ đô xứ Vilasana (Tì-la-na-noa). Ngài lưu lại hơn hai tháng, 
gặp hai bạn học cũ Simhaprabha (Sư-tử-Quang) và Simhacandra (Sư-tử-Nguyệt) rất mừng rỡ đón tiếp 
Ngài. Lại đi hướng tây bắc hơn một tháng, Ngài đi qua nhiều xứ và đến xứ Jalandhara (Xà-lan-đạt), 
Ngài ở lại một tháng. Ở đây Ngài từ biệt vua Udita (Ô-Địa), vị vua này cho một người tủy tùng theo hộ 
vệ Ngài đi về phương Đông. 


Hai mươi ngày sau, Ngài đến xứ Simhapura (Tăng-ha-bổ-la). Ở đấy có chừng 100 vị sư theo Ngài, tất 
cả đều là người bắc phương, họ mang theo kinh tượng giúp Ngài đem về nước. Trong hai muơi ngày, 
Ngài phải qua một vùng núi non hiểm trở, có gặp cướp, nhưng đoàn lữ hành không bị hại gì. Hai mươi 
ngày sau, họ đến xứ Takshasila (Đát-xoa-thi-la). Ở đấy vua xứ Kashmir phái một sứ giả đi mời Pháp 


17 


sư nhưng Pháp sư từ chối lấy cớ vì hành lý cồng kềnh. Ngài ở lại đấy 7 ngày rồi nhắm hướng tây bắc 
thăng tiễn. Trong 3 ngày họ đến sông Indus (Tín-độ) rộng 5, 6 lý. Pháp sư cõi voi lội qua sông, còn bạn 
đồng hành và kinh điển cùng với một ít hạt giông hoa quý của Ấn Độ thì đi thuyền qua. Khi thuyền ra 
giữa sông, một trận cuồng phong nỗi lên suýt đánh chìm thuyền. Người giữ kinh quá sợ hãi nên té 
xuông sông nhưng may được cứu thoát. Năm mươi bộ kinh bị mắt cùng với các hạt giống, số kinh còn 
lại khỏi mất như nhờ một phép mầu. 


Vua Kapis (Ca-tắt-thí) ở đô thị Udakakkhanda (Ô-đạt-ca-hán-dà) thân hành đến hỏi thăm về việc rủi ro 
này và thỉnh Pháp sư cùng về kinh ở lại hơn 50 ngày. Đề thay thế kinh điển bị mất, Pháp sư phái vài 
người trở lại xứ Udyana (Ô-trưởng-na) để chép tam tạng giáo điển của môn phái Kasyapiya (Ca- diếp- 
ti-da). Khi Pháp sư ở lại đô thị Udakakkhanda, vua Kashmir thân đến bái yết và ở lại một ngày bên 
Ngài. 


Đoạn Pháp sư cùng Vua Kaplsa (Ca- tất- thí) đi về hướng tây bắc hơn một tháng và đến xứ Lampaka 
(Lam-ba). Vua cho hoàng tử đi trước về để sửa soạn đón tiếp Pháp sư cho thật trọng hậu. Khi Pháp sư 
đến kinh đô, hàng ngàn người gồm xuất gia và cư sĩ, cầm cờ lọng ra đón rước, và ai nấy đều mừng rỡ 
được thấy Ngài. Họ quây quần xung quanh Ngài và không ngớt chúc tụng tán thán Ngài. Pháp sư được 
mời ở lại trong một ngôi ngùa đại thừa và vua tổ chức một trai đàn trong 75 ngày để mừng Ngài. 


Ngài đi về phía nam trong 15 ngày và đến xứ Varana đề chiêm bái các thánh tích. Rồi đi hướng tây bắc, 
Ngài qua vùng Avakan. Từ đây, Ngài đi về hướng bắc suốt 83 đặm và đến xứ Vrjisthana, đoạn đổi 
sang hướng đông vào tận địa phận xứ Kapisa. Nhà vua tổ chức một lễ trai đàn lớn trong 7 ngày. Sau 
đây Ngài đi về hướng đông bắc một dặm và đến đô thị Grosapam, ở đấy Ngài từ biệt vua Kapisa. Vị 
Vua này sai cận thần cùng với hơn một trăm người đem theo lương thực đi hộ vệ Ngài, vượt qua núi 
tuyết. Sau bảy ngày leo núi gian khổ, Ngài đến đỉnh ngọn Tuyết sơn. Thật không bút nào tả cho hết nỗi 
gian lao của Ngài trong chuyến đăng sơn hiểm nguy này. Ngài phải dùng gậy để đi vì không thê cỡi 
ngựa. 


Sau bảy ngày, Ngài đến một dãy núi cao và xuống một khu làng dưới chân núi, ngủ lại đấy. Đến nửa 
đêm, Ngài lại tiếp tục hành trình và nhờ một người dân làng làm hướng đạo, Ngài tránh được những hỗ 
băng, những dòng suối và cuỗi cùng qua khỏi dẫy băng sơn ngày hôm sau. Lúc này đoàn lữ hành chỉ 
còn lại 7 thầy tu, 20 người hộ vệ, l voi, mười lừa, 4 ngựa. 


Ngày hôm sau Ngài đến chân núi, đi qua con đường khúc khuỷu, Ngài leo một dãy núi khác ở xa trông 
như có tuyết phủ, nhưng đến gần thì chỉ là một dãy núi đá trăng. Đây là dãy núi cao nhất Ngài gặp phải 
mà mây, tuyết không che phủ nổi ngọn đỉnh. Về chiêu, Ngài đến đỉnh núi. Đoàn lữ hành lạnh cóng vì 
gió và không đứng vững được. Không có cây cối, thảo mộc, chim chóc gì, chỉ thuần những khối đá 
khổng lồ hiện lù lù cao vòi vọi. 


Pháp sư xuống núi từ phương tây bắc và sau khi đi nhiều đặm Ngài gặp một vùng đất phẳng và hạ trại 
ở đây và nghỉ đêm. Sáng hôm sau lại khởi hành đi trong 6 ngày. Ngài xuông núi và vào xứ Antarava. 


Ngài lưu lại 5 hôm, rồi đi về hướng tây bắc 67 dặm, đến xứ Khost (Hoát-tất-đa), lãnh thổ cũ của 


Tukhara. Tiếp tục hướng tây bắc 50 dặm nữa qua một vùng núi non, Ngài đến xứ Kunduz (Hoạt-quốc). 
Pháp sư được người con cả của Shê-hu Khan (Diêp-hộ-khả-hãn) đón tiêp và mời ở lại một tháng. Ông 


18 


ta cho một người hộ vệ theo Ngài và sau khi đi về hướng đông 2 ngày với vài người thương gia, Pháp 
sư đi vào xứ MunJan. 


Từ Mujan (Măng-kiện), Ngài đi về hướng đông 50 dặm Anh qua núi đôi, và đến xứ Himatala (Hê-ma- 
đát-la), vân hướng đông đi thêm 33 dặm Anh, Ngài gặp xứ Bakaksan (Bạ-sáng-na). Ngài ở lại đây hơn 
một tháng vì bão tuyết. 


Đoạn Ngài đi về hướng đông nam thêm 33 dặm Anh, đến xứ Yamgan (Dâm-bạc-kiện), và 50 dặm 
đường nguy hiểm khác đưa Ngài đến xứ Kurana (Khuất- lang-noa). Từ Kurana đi vê hướng đông bắc 
thêm 83 dặm đường núi, Ngài đến xứ Termistat (Đạt-ma-tất-thiết-đế). Từ đấy Ngài đến xứ Shighni 
(Thi-diệp-ni) và Sgamaka (Thương-đi), đoạn đi về đông 117 dặm đường núi Ngài đến vùng thung lũng 
Pamrr. 


Từ thung lũng này, Pháp sư đi qua một vùng tuyết phủ hiểm nghèo lối 83 đặm, đến xứ Kabhanda. Ở 
đây Ngài lưu lại hơn 20 ngày. 


Ngài lại tiếp tục hướng đông bắc trong 5 ngày thì gặp cướp, các bạn đồng hành của Ngài chạy trốn vào 
núi và con voi của Ngài bị chết đuối. Sau khi bọn cướp đi khỏi, Ngài lại tiếp tục đi cùng với những 
thương gia và sau khi đi 134 đặm Anh, Ngài ra khỏi thung lũng Pamir đến xứ Usa. Từ đây Ngài đi về 
hướng bắc 83 dặm đến xứ Kashgar, đoạn Ngài đi hướng đông nam 83 dặm nữa, qua sông Sita, trèo 
một dãy núi lớn và đến Chekuka. 


Đi hướng đông hơn 134 dặm nữa, Ngài đến xứ Kustana, và lưu lại trong 7 ngày. Vua xứ này thân hành 
đến thăm Ngài. Hai hôm sau Ngài đi về phía kinh đô. Vua đã trở về kinh trước nhưng để lại hoàng tử 
để bảo vệ Ngài. Khi Ngài đến kinh, vua cùng các Tỷ kheo và cư sĩ đón tiếp Ngài long trọng bằng âm 
nhạc, hương và hoa. Ngài ở lại trong một ngôi chùa thuộc Nhất thế hữu bộ. Ở đấy Ngài cho vài người 
tới Kucha và Kashgar để tìm một ít kinh điển của Ngài đã đánh mất khi qua vùng Indus. Vua xứ 
Kustana yêu câu Ngài ở lại ít lâu. Từ Kustana, Ngài cho một thanh niên ở Cao Xương đi cùng với 
thương gia đem thư về cho Hoàng đề Trung Quốc báo tin Ngài sắp về. Sau 7, 8 tháng, sứ giả trở lại với 
một chiếu chỉ triều đình, đại ý nhà vua hết sức mừng nghe Ngài trở về và đã ban lệnh cho các quan sở 
tại hộ vệ và đón rước Ngài. Khi nhận được chiếu chỉ, Pháp sư lập tức khởi hành; vua Kustana cúng 
dường Ngài những thức cần thiết cho cuộc hành trình. 


Sau khi đi 50 dặm, Ngài đến đô thị Bhima (Bễ-ma-thành) về phía đông. Từ đấy Ngài đi hướng đông, 
qua một bãi sa mạc và sau 33 dặm, đến thành Niya vẫn hướng đông, Ngài gặp sa mạc Đại Lưu. Nơi 
đây không có nước, không có đồng cỏ, đường sá, ngoài những bộ xương người và vật trên lối đi. Sau 
67 dặm, Ngài đến xứ Tukhara cũ, và đi thêm 100 dặm, đến xứ Calmadana (Chiết-ma-đà-na) lãnh thổ 
của Chemo (Tự-mạt). Đoạn Ngài đi về hướng đông bắc 166 dặm nữa đến xứ Navapa (Nạp-phược-ba- 
đất) của Loulan (Lâu Lan), cuỗi cùng Ngài đến địa phận Trung Quốc và các người hộ vệ của Kustana 
trở về. Khi đến Sa Châu, Ngài viết thêm một bức thơ cho Hoàng đế. Vua sai Lương quốc công Phòng 
Huyền Linh sắp xếp việc đón tiếp Ngài. 


Khi hay tin vua sắp sửa đi viễn chinh gần sông Liêu, Ngài vội vã trở về gấp và đến kênh Tào Thượng 
(Canal). Chính quyền địa phương không biết cách đón tiếp ngài nhưng dân chúng nghe Ngài đến thì 
hàng ngàn người kéo đến đảnh lễ. Những con đường đông nghẹt không có lối đi. Pháp sư phải ở lại 
một đêm tại Tào Thượng. 


19 


Vào tháng giêng mùa xuân niên hiệu Trinh Quán thứ 19 (A, D 645), Tế tướng Phòng Huyền Linh cử 
Hầu Mạc Trần Thật, Đại tướng xứ Hữu Võ Hầu, Lý Thúc Thông, Tư mã ở Ứng Châu, và Lý Càn Hựu, 
Huyện lệnh ở Tràng An đi đón Ngài. Ngài đến Tào Thượng, theo sau là vô số người, và ở lại tại khách 
xá ở kinh đô. 


Vào ngày ấy, theo lệnh của chính quyền, nhiều ngôi chùa trong kinh đô đều sửa soạn đón tiếp Ngài và 
rước xá lợi Phật cùng kinh tượng do Ngài thỉnh vê. Dân chúng vô cùng hân hoan, tranh nhau đến bái 
yết Pháp sư. Hàng trăm hương án sắp hàng đề cung nghênh những kinh tượng. 


"Vào ngày ấy, các chùa chiền được lệnh đem cờ lọng và các lễ khí đến tụ họp ở đường Châu Tước 
hôm sau, nghĩa là ngày 28, để cung nghênh kinh tượng về chùa Hoằng Phước. Dân chúng hân hoan 
tranh nhau phô bày các cờ lọng hương án, xe hoa đẹp đẽ. Khi các chùa đã sửa soạn những thứ kế trên 
để dùng trong đám rước, tăng ni đắp y đi theo sau, cử nhạc và đốt hương. Khi họ đến con đường đã 
định, họ trưng bày hàng trăm lễ cụ và mang kinh tượng đi thành hàng cùng với ngọc ngà châu báu và 
rắc hoa. Không ai trong đám rước này mà không ca ngợi rằng đây là một cảnh tượng chưa từng có. Họ 
quên cả mệt nhọc bụi bặm trước cơ hội hi hữu này. Từ đường Châu Tước đến công chùa Hoằng Phước, 
dân chúng trong thành phố gồm cả các văn nhân và quan triều đứng sắp hàng hai bên đường suốt hơn 
một dặm để xem đám rước. Vì đường quá đông nên chính quyên ra lệnh dân chúng không được xê 
dịch sợ đạp dẫm lên nhau. Họ được lệnh đứng yên chỗ đề rắc hoa và đốt hương cúng dường. Những 
làn khói hương bay lên nghi ngút và những lời chúc tụng vang rền khắp nơi không ngớt. Ngày xưa khi 
đức Như Lai giáng sinh ở thành Ca-tì-la-vệ và khi Bồ tát Di-lặc lần đầu tiên bay lên cung trời Đâu Suất, 
chư thiên đăng lễ vật cúng dường và đông đảo dân chúng vây quanh. Mặc dù dịp này không thể so 
sánh với những biến sự lớn ấy của ngày qua, nhưng cũng thật là kỳ diệu, kế từ ngày đức Thế Tôn nhập 
diệt." 


Pháp sư đã mang về Trung Hoa: 
1. 150 hột xá lợi Phật. 


2. Một tượng Phật bằng vàng theo mẫu bóng trong hang Long- -Khốt trên núi Chánh 
Giác ở Ma-kiệt-đà cao ba bộ bốn tắc Anh gồm cả đề. 


3. Một tượng Phật bằng gỗ trầm hương, trình bày Đức Phật chuyền pháp luân lần đầu 
tiên ở Varanasi. Tượng cao 3 tâc 5 Anh kê cả đê. 


4. Một tượng Phật bằng gỗ trầm hương mô phỏng tượng trầm hương do vua Udayana 
xứ Kausambi tạc, cao 2 tâc 9 Anh gôm cả đê. 


5. Một tượng Phật bạc cao 4 tác Anh cả đề, tạc hình đức Như Lai từ cung Trời giáng 
xuông Ca-t-la-vệ. 


6. Một tượng Phật vàng cao 3 tắc 5 Anh kể cả đế, tạc hình đức Phật đang thuyết Kinh 
Pháp Hoa và những kinh khác trên đỉnh núi Thứu phong xứ Ma-Kiệt-Đà. 


7. Một tượng Phật gỗ trầm hương cao Ï tắc 3 Anh kể cả đề, tạc hình đức Phật khắc phục 
mãng xà ở Nagaraha. 


20 


8. Một tượng Phật gỗ trầm tạc hình Ngài đi khát thực quanh thành VaIsali và vài tượng 
khác. 


Về kinh điền, Ngài mang về 224 bộ kinh đại thừa, 192 bộ luận Đại thừa, 15 bản của phái Thượng tọa, 
15 bản của phái Đại chúng, 15 bản của pháp Chánh lượng, 22 bản của phái Di-sa-tắc, 17 bản của phái 
Ca-diếp-ti-la, 42 bản của phái Pháp mật, 67 bản của phái Nhất thiết hữu, 36 bộ Nhân minh luận, 13 
Thanh minh luận, tổng cộng 520 hòm có 675 cuốn. Ngài phải dùng 20 ngựa để mang tất cả. 


Và thế là chấm dứt cuộc tây du thần kỳ hy hữu của Pháp sư. Ngài ra đi vào tháng tư niên hiệu Trinh 
Quán thứ 3 (629 sau kỷ nguyên) vào lúc 26 tuôi từ Tràng An cho đên Vương Xá. Ngài đã đi hơn 8.333 
dặm Anh (khoảng 10.000km) và đã mất tât cả 17 năm trước khi vê đên Trung Quôc. 


II. HUYỄN TRANG, VỊ HỌC GIẢ 


Pháp sư đi Ấn Độ chiếm bái, cốt nhất để tìm học chánh pháp và sưu tầm kinh điển. Với mục đích duy 
nhất ấ Ấy, trong cuộc chiêm bái của Ngài, Pháp sư không bao giờ bỏ lỡ một dịp nào đề học chánh pháp 
với bất cứ ai có biệt tài riêng về một bộ nào trong kinh điển. Dầu cuộc đi của Ngài đầy _gian khổ, một 
khi đến nước nào, Ngài liền tìm hỏi người bản xứ có một vị Pháp sư nào xuất sắc tại chỗ, và Ngài liền 
đến học hỏi đạo với vị ây. 


Chính khi Ngài còn ở Trung Hoa, chí hiếu học và sự khao khát tìm hiểu đạo pháp của Ngài làm Ngài 
nỗi tiếng khắp xứ. Khi mới xuất gia, ở với người anh, Ngài học quyên Mahaparimirvanasutra (Đại- bát- 
niễt-bàn Kinh) với Cảnh Pháp sư. Ngài học quá say mê đến nỗi quên ăn bỏ ngủ. Ngài cũng học quyền 
Mahayanasamgraha (Nhiếp-đại-thừa luận) với Nghiêm Pháp sư. Ngài ham thích quyên ây đến nỗi suốt 
cả một thời Ngài thuộc lòng cả bộ. Dân chúng hết sức khâm phục tài thần đồng ấy và mời Ngài lên 
giảng. Lời giảng của Ngài hoàn toàn phủ hợp với những lời dạy của các vị Pháp sư và danh tiếng Ngài 
vang lừng từ đấy. Khi ấy Ngài chỉ mới 13 tuổi. 


Tại Thành đô Ngài học bộ Mahayanasamgraha (Nhiếp đại thừa) và bộ Abhidhammasamuccaya (Tỳ- 
đàm-tập-yếu) với Pháp sư Cơ và Tiềm. Ngài cũng học bộ Abhidharmajnanaprasthanasastra (A-ty-đàm 
phát trí luận) của Ngài Katyayana (Ca-chiên-diên) với Chấn Pháp sư. Ngài học rất chuyên cần không 
lúc nào lãng phí thời gian và chỉ trong vòng 2, 3 năm đã thấu hiểu giáo lý của nhiều bộ phái. 


Khi đến 20 tuổi, Ngài thọ giới tại Thành đô, an cư kiết hạ và học luật tạng. Chỉ học qua một lần Ngài 
thấu hiểu các giới điều. Sau khi học xong các kinh tạng và các bộ sớ giải ở nước Thục, Ngài liền đi 
thuyền xuống sông Dương Tử và đến Kinh Châu để tìm các bậc Pháp sư thâm thiểu giáo pháp. Sau khi 
giảng đạo ở Kinh Châu, Ngài đi về phía bắc dừng lại ở Tương Châu hỏi đạo với Hư Pháp sư để giải 
nghỉ một vài vấn đề. 


Rồi Ngài đi đến Triều Châu học bộ Satyasaddhisastra (Thành-thực-luận) với Tham Pháp sư. Xong 
Ngài đi đên Trường An và học lại bộ Abhidharmakosa (Câu-xá-luận) với Nhạc Pháp sư. 


Chỉ đọc qua một lần, Ngài thấu nhận ngay thâm nghĩa của đoạn ấy. Những gì mắt Ngài xem qua là 
được in sâu vào tâm trí. Cho đến các vị học giả kỳ tài cũng không thê nào hơn Ngài được. Còn về sự 
thấu triệt những gì sâu kín, sự chứng đạt những gì xa vời, sự cởi mở những gì nhỏ nhặt và sự trình bày 


21 


những gì che kín, thật không ai có thể so sánh với Ngài. Chỉ một mình Ngài là chứng ngộ giáo lý mầu 
nhiệm sâu kín nhất và có nhiều ý kiến nhận xét đặc biệt. 


Thời ấy ở Trường An có hai vị Pháp sư là Pháp Thường và Tâm Biện, giới hạnh tinh nghiêm lại thông 
hiểu cả giáo lý đại thừa và chuyên môn diễn giảng bộ Mahayanasamgraha (Nhiếp đại thừa). Ngài 
Huyền Trang tuy đã có danh tiếng nhưng vẫn học đạo với hai vị pháp sư này, và cuối cùng hai vị phải 
tuyên bố là không còn gì để dạy cho Ngài nữa. Hai vị nói: "Người thật là con ngựa câu ngàn dặm trong 
hàng Thích tử, chiếu sáng mặt trời trí tuệ sẽ là bổn phận của Người. Chúng tôi tiếc chúng chúng tôi đã 
lớn tuổi không chứng kiến được sự thành công của Người." 


Sau khi học đạo với nhiều vị Pháp sư và suy nghĩ kỹ đến những lời dạy của các vị này, Ngài thấy sự 
tương phản và mâu thuẫn trong giáo lý của các bộ phái và phân vân không hiểu vì sao có những quái 
tượng ấy. Do vậy, ngài quyết du hành qua Tây phương (Ấn Ðộ) để học đạo với các vị Pháp sư Ân. Và 
cuộc du hành của Ngài đã trở thành không những là cuộc chiêm bái các Phật tích mà còn là cả một sự 
hướng tìm chân lý và chánh pháp. 


Khi đến tại thành Bhalluka (Ba-lợi-thành), Ngài hỏi một vị Pháp sư tiểu thừa tên là Prajnakara (Bát- 
nhã-yết-la) về một vài đoạn khó hiểu trong bộ Abhidharmakosasastra (Câu Xá luận) và Vibhashasastra 
(T-bà-sa-luận). Ngài ở tại tính xá Jayandra (Già-da-nhân-đả-la) và học đạo với Pháp sư Sanghakirti 
(Tăng Xứng) một vị sư đã 70 tuổi nhưng rất hoan hi để dạy cho Pháp sư. Buổi sáng ngài Tăng Xứng 
dạy luận Câu xá và buổi chiều dạy bộ Abhidharmanyanusarasastra (A-tỳ-đạt-ma-chánh-lý-luận) và đến 
tối vị này giảng cho Ngài bộ Hetuvidyasastra (Nhân minh luận) và Thanh minh luận. Ngài học hết sực 
tinh tắn và nhận hiệu ngay những điều đã dạy đến nỗi Pháp sư Tăng Xứng đã phải khen ngợi như sau: 


"Vị sự Trung Hoa này thật thông minh sắc sảo và không ai trong đại chúng ngày có thê sánh bằng. Trí 
tuệ của Ngài có thể tương đương với truyền thống của Ngài Vasubandhu (Thế Thân) và Ngài Asanga 
(Vô Trước). Thật đáng tiếc là Ngài sinh ở một biên địa không được sớm thấm nhuần đạo vị của các 
bậc thánh hiển." 


Lời tán thành này của Ngài Tăng Xứng khiến cho một vài vị Pháp sư trong đại chúng ghen tức, như 
ngài Suddhasimha (Tăng-kỳ-mậu-đà-ta-ha), dịch là Tịnh Sư tử, và Ngài Kinabandhu (Thân-nu-phạn- 
trà, dịch là Tối thắng thân) thuộc phái đại thừa, Ngài Tathagatamitra (Tát-bà-đa-học-tăng-tô-g1à-mạt- 
đà-la, dịch là Như Lai Hữu) và Ngài Vasumitra (Bà-tô-mạt-đa-la, dịch là Thế Hữu) thuộc phái 
Sarvastivada (Nhất thế hữu bộ), Ngài Suryadeva (Tăng-kỳ-bộ-học tăng tô-lợi-gia- -đề-ba, dịch là Nhật 
Thiên) và Ngài Jinatrata (Thân-na-đán-la-đa, dịch là Tối “Thắng Cừu) thuộc phái Mahasanghika (Đại 
chúng bộ). Họ nêu lên nhiều câu hỏi khó khăn và thắc mắc đề làm khó dễ Ngài. Nhưng những câu trả 
lời ngay thăng, rõ ràng đã làm cho các kẻ đối lập phải khâm phục tài cao học rộng của ngài. Tại xứ 
Kashmir này Ngài ở đến hai năm đề học kinh điển và sớ giải. 


Khi Ngài đến Cheka (Thước-ca) Ngài ở lại một tháng để học bộ Stasastra (Bách-luận) và bộ 
Satasastravaipulya (Quảng-bách luận) với một vị Bà-la-môn già; vị này là đệ tử của Ngài Nagarjuna 
(Long Thọ) và thâm hiểu bộ Madhyamikasastra (Trung luận) và bộ Satasastra (Bách luận). 


Từ Cheka (Thước-ca), Pháp sư đi đến nước Cinabhukti (Chi-na-phác-để) và ở tại tỉnh xá Tosasana 


(Đột-xá-tát-na) trong mười bốn tháng để học bộ Abhidharmasamuccayavyakhya (Đối pháp luận), bộ 
Abhidharma-prahranasasanasastra (Lý môn luận) và các bộ luận khác với Ngài Vinitaprabha (Tỳ-ni- 


và) 


bát-nhã-bà, dịch là Điều phục quang). Ngài Vinitaaprabha này đã soạn hai bộ sớ về quyên 
Pancaskandhasastra (Ngũ-uân luận) và quyên Vidyamatrasiddhitridasakarikasastra (Duy thức tam thập 
luận thích). 


Khi Ngài đến nước Jalandhara (Xà-lan-đạt-na), Ngài ở tại chùa Nagaradhana (Na-già-la-đà-na) trong 4 
tháng đê học bộ Abhidharmaprakaranapadavibhasasastra (Chúng sự phân tỳ-bà-sa) với Đại đức 
Chandravarma (Chiên-đạt-la phạt-ma, dịch là Nguyệt Trù). 


Tại Gangadvara (Căng-già) (nguồn của sông Hằng), Ngài ở cả mùa đông và nửa mùa xuân để học bộ 
'Vibhâshasàtra (T-bà-sa) của phái Sautrantika (Kinh bộ) với một đại đức tên là Jayagupta (Na-già-cúc- 
đa). 


Sau khi qua sông lên bờ phía đông, Ngài đến nước Matipura (Mạt-đế-bổ-la) trong nước này có một đại 
đức lão thành tên Mitrasena (Mạt-đa-tư-na), vị này là đệ tử của luận sư Gunaprabha (Cù-na-bát-thích- 
bà, dịch là Đức Quang) và rất tỉnh thông ba tạng kinh điển. Pháp sư ở đây nửa mùa xuân và cả mùa hạ 
để học bộ Tattvasandesasastra (Tát-bà-đa-bố, Đán hỏa tam đệ thước luận, địch là Biện chơn luận), bộ 
Abhidharmajnanaprasthanasastra (Phát trí luận) và một vài bộ khác của phái Nhất thế hữu bộ. 


Khi Pháp sư đến nước Kanyakubja (Yết-nhã-cúc-xà, dịch là Khúc-nữ thành), Ngài ở tỉnh xá Bhadra 
(Bát-đà-la-ti-ha-la) và học bộ Vibhashasastra (Tỳ-bà-sa luận) của Suryavarman (Nhật Trụ) với Ngài 
Viryasena (Tỳ-li-gia-tư-na), một Pháp sư tinh thông ba tạng kinh điền. 


Tại Phật học viện Nalanda, Ngài học chánh pháp với Ngài Silabhadra (Giới Hiền), Ngài nghe giảng bộ 
'Yogacaryabhumisastra (Du-già sư-địa-luận) ba lần, bộ Abhidhãmanyayanusara (Thuận-chánh-lý luận), 
bộ Prakaranaryavacasasastra, bộ Abhidharmasamuccayavyakya (Đối pháp) mỗi bộ một lần, bộ 
Hetuvidyasasta (Nhơn minh luận), bộ Sabdavidyasasta (Tập lượng), mỗi bộ hai lần, bộ 
Madhyamikasastra (Trung luận), và bộ Satasastra (Bách luận) mỗi bộ ba lần. Còn các bộ như 
Abhidharmamakosasastra (Câu xá luận), bộ Vibhashasastra (Tỳ bà sa luận) và sáu bộ 
Abhidharmapadasastra (Lục túc luận) mà Ngài đã học tại Kashmir (Ca-thấp-ba) hay tại các chỗ khác, 
Ngài chỉ tìm hỏi những đoạn nghi ngờ. 


Ngài cũng học một quyên sách Bà-la-môn tên là Ký luận, từ trước đến nay không biết tác giả là ai. 
Quyền sách này rất dày gồm có trăm vạn bài tụng. Tục truyền quyền này do Phạm Thiên giảng còn tất 
cả 100 vạn bài tụng. Kế đến Đề Thích soạn ngắn lại có 100 ngàn bài tụng. Sau ông Panini lại giảm 
xuống còn tám ngàn (8.000) bài tụng. Đây là bản luận đang lưu hành ở Ấn Độ. Pháp sư thâm hiểu 
tiếng Phạn và có thể biện luận Phật pháp với dân chúng Ân Độ bằng tiếng Phạn. Pháp sư ở tại Nalanda 
đến năm năm đề học hỏi Tam Tạng kinh điển của các bộ phái và một vài bộ sách Bà-la-môn. 


Sau khi rời Nalanda, Pháp sư lại đi đến xứ Hiranyaparvata (Y-lan-noa). Tại chỗ này Pháp sư ở tới một 
năm đề học quyền Vibhashasastra (Tỳ-bà-sa) và quyên Abhidharmanyayanusara (Thuận chánh lý luận) 
với Ngài Tathagatagupta (Đán-tha-yêt-đa-cúc-đa dịch là Như Lai mật), và Ngài Kshantisimba (Sẵng- 
đè-tăng-ha, dịch là Sư tử nhẫn), hai vị này thâm hiểu Tam tạng của phái Nhất hữu bộ. 


Tại nước Dhanakataka (Đà-na-yết-kiệt-đà) Pháp sư gặp hai vị sư tên là Subhiti (Tu-bồ-đề) và Surya 


(Tô-lộc-gia), hai vị này tinh thông Tam tạng của Đại chúng bộ. Pháp sư ở tại đây vài tháng để học tập 
Mulabhidhamasastra (Căn bản A-tỳ-Đạt-ma-luận) và các bộ khác của Đại chúng bộ với hai vị này. 


23 


Khi Pháp sư đến nước Parvata (Bá-phạt-đa), Ngài ở lại đây hai năm đề học tập quyền Mulàbhidharma 
(căn bản A-tỳ-đạt-ma) của Chánh lượng bộ (Sammatiya), quyền Saddharmasamparigrahasastra (Nhiếp 
chánh pháp luận) và quyên Prasikshasastra (Giáo thực luận) với một vài vị Pháp sư có danh tiếng tại 
đây. 


Từ nước Parvata, Pháp sư về lại Nalanda. Rồi Ngài lại đi đến chùa Tialanaka (Đề- la-bich-ca) cách 
Nalanda ba dặm, ở tại đó hai tháng với Ngài Prajnabhadra (Trí Hiền) để giải quyết. một vài nghi vấn. 
VỊ này tinh thông Tam tạng của Nhất thế Hữu bộ và cả Nhơn minh, Thanh minh. Rồi Ngài lại đến núi 
Trượng Lâm thăm vị cư sĩ luận sư tên là Prasenajit (Thắng Quân). Vị này trước học Nhơn minh với 
ngài luận sư Bhadraruci (Hiền Ái), sau học bộ Thanh minh và các luận tiểu thừa, đại thừa với 
Sthitamati Bodhisattva (Anh huệ Bồ tát). Vị này cũng học bộ Yogacaryabhumisastra (Du già sư địa 
luận) với Ngài Silabhadra (Giới Hiền). Vị này cũng tinh thông các loại sách không thuộc về Phật giáo 
như bốn quyên Phệ đà, Thiên văn, Địa dư, Y phương và Thuật số. Ngài Huyền Trang ở với hai vị này 
hai năm để học bộ luận về VIJjnaptimatrasiddhisastra (Thành vô uý luận), Bất trú niết bàn, Thập nhị 
nhơn nhiên luận, bộ Mahayanasutralankarasastra (Trang nghiêm kinh luận). Ngài cũng tìm giải nghi 
một vài vấn đề trong bộ Du già sư địa luận và Nhơn minh luận. 


Như vậy cuộc hành trình của Ngài trở thành một cuộc hành trình chánh pháp hơn là một cuộc chiêm 
bái các thánh địa. Trừ những bộ kinh và luận mà Ngài học ở Trung Hoa và Ấn, chúng ta thấy rõ rằng 
cuộc học hỏi nghiên cứu của Ngài thiên hẵn về A- -tỳ-đạt-ma mà hầu như quên đi Kinh tạng và Luật 
tạng. Và đứng vê A-tỳ-đạt-ma mà nói, dầu Ngài Huyền Trang thiên hắn về học phái Du già (Yogacara), 
Ngài cũng học hỏi các bộ tiểu thừa quan trọng cho đến nỗi khi có cuộc biện luận nào với các vị Sư tiểu 
thừa, Ngài cũng làm họ ngạc nhiên với những câu dẫn chứng đúng đắn trong kinh tạng của họ, rồi làm 
họ kính phục nề vì với sự uyên bác của Ngài. 


IV. HUYỄN TRANG, NHÀ THUYÉT GIÁO 


Nhưng pháp sư không chỉ là một học giả, một người nghiên cứu giáo lý. Ngay khi ở Trung Hoa, Ngài 
cũng từng lên diễn đàn giảng kinh và đã được mọi người thán phục, tăng già cũng như cư sĩ. Trong 
suốt cuộc hành trình sang Tây Vức, Ngài cũng đã nhiều lần được các vị vua và nhiều nhân vật danh 
tiếng thỉnh đến thuyết pháp. Sự học rộng cùng với mức hiểu biết sâu xa về chánh pháp khiến Ngài trở 
thành một trong những nhà thuyết giáo danh tiếng nhất. 


Khi Pháp sư lưu lại chùa Thiên Hoàng ở Kinh Châu trước khi qua Tây Vức, những vị tăng và cư sĩ yêu 
cầu giảng giáo lý và Ngài đã giảng 3 lần Nhiếp đại thừa luận và Tỳ-đàm tập yếu. Thính giả gồm cả thái 
tử ở Hán Dương và quân thần cùng một giáo hội đông đảo vừa tăng sĩ vừa cư sĩ uyên bác. Khi thuyết 
pháp xong, từng người một chất vấn, Pháp sư đều trả lời thông suốt khiến ai nấy đều hài lòng và thái tử 
không ngớt ca tụng. 


Khi Pháp sư ở Liang-chou (Lương Châu) hơn một tháng Ngài giảng kinh Đại-bát Niết bàn, Nhiếp Đại 
thừa luận và Bát nhã Tâm kinh cho tăng già và cư sĩ. 


Ở Cao Xương, trên đường sang Tây Vức, vua nước này quá thích thú về sự uyên bác của Pháp sư nên 
đã cho dựng một hội trường lớn để Ngài giảng pháp. Mỗi thời thuyết pháp, vua thân hành cầm hương 
đưa Pháp sư đến pháp tọa và quỳ gối đề thỉnh Pháp sư an tọa. Khi Ngài lưu lại Cao Xương thêm một 
tháng, Ngài giảng Bát nhã Tâm kinh. 


24 


Khi đến thành Tô Điệp (Tokmak), gặp người Đột quyết Thổ Nhĩ Kỳ (Hô-khả-hãn) mời Ngài đến trại, 
Pháp sư đã giảng Thập thiện dạy người nên có lòng từ bi đối với mọi loại chúng sinh và giảng các pháp 
Ba-la-mật đưa người đến giải thoát rốt ráo. Sau thời giảng, người Thổ Nhĩ Kỳ đảnh lễ Ngài và hoan hỉ 
nhận những lời giáo huấn. 


Sau cuộc du hành về phía nam, Pháp sư trở lại tu viện Nalanda. Bấy giờ người ta không xem Ngài như 
một ngươi đi tìm học nữa. Ngài Giới Hiền yêu cầu Pháp sư giảng Nhiếp đại thừa luận và Thành duy 
thức luận cho các tăng sĩ. Ngài bác quan niệm của vị Pháp sư uyên bác là Simhaprabha (Sư tử Quang) 
cho rằng học phái Duy thức phải được tách ra khỏi tam tạng theo như luận Trung quán. 


Trên đường trở về Trung Quốc, khi Pháp sư đến kinh đô xứ Vilasana (Tì-la-sang-noa) Ngài lưu lại 2 
tháng và giảng bộ Du-già pháp-luận và bộ Đối pháp luận. Khi đến xứ Kustana, Pháp sư giảng bộ Du- 
già Sư-địa luận, Đối-pháp luận, Câu-xá luận và Nhiếp-đại-thừa luận. Ngài giảng 4 bộ kinh này trong 
một ngày một đêm, có chừng một nghìn thính giả gồm cả vua xứ Kustana và những vị tăng sĩ, cư sĩ 
uyên bác. 


Khi Pháp sư trở về Trung Quốc dịch bộ Du-già Sư-địa luận ra tiếng, Trung Hoa, Hoàng đề Trung Quốc 
hỏi Ngài về nội dung tác phẩm này. Pháp sư liền giảng 17 quả vị Bồ tát theo lời dạy của Bồ tát Di Lặc 
và những nét chính của tác phẩm, Hoàng để nghe những lời giảng của ngài lấy làm thích thú nên về 
sau ông đọc kỹ bộ kinh ấy và thổ lộ những lời sau đây với đình thần: 


"Trẫm đọc kinh Phật như ngắm trời dò bê không tài nào ước lượng bề sâu. Huyền. Trang đã đem giáo 
pháp vi diệu này từ xa xôi vê. _Tiếc vì bận việc quân quốc rối ren, trằm không thê nào đi tìm giáo lý 
Phật đà. Nay trầm đã xem nguồn gốc của giáo lý ây, trâm nhận thấy rằng thật khó thê biết hết đựơc bề 
rộng của vẻ đẹp và hương thơm của nó. Không giáo, Lão giáo và chín học thuyết /Cửu lưu 9 học phái 
xuất hiện trong thời Tiên Tần, Trung Quốc (BT)J, so với Phật giáo chỉ là một dải đất nhỏ trên đại 
dương mênh mông. Thật hoàn toàn sai lầm khi người ta nói tam giáo đều ngang nhau." 


Sau đấy, Hoàng đề ra lệnh cho chép lại những kinh và luận vừa dịch xong thành 9 bản phân phát cho 
các châu Ung, Lạc, Tình, Duyên, Tương, Kinh, Dương, Lương và Ích châu đê Phật Pháp phô biên cùng 
khắp. 


V. HUYÈN TRANG, NHÀ HÙNG BIỆN 


Ngoài học hỏi và thuyết pháp, đặc điểm chính của Pháp sư trên đường tầm đạo, Pháp sư còn có một tài 
biện bác làm tăng uy tín của Ngài và nỗi tiếng là một người hoàn toàn nắm vững Phật lý. Nhờ sự học 
rộng ấy, Ngài đã thăng thế trong mọi cuộc tranh luận. 


Mỗi khi vừa đến ở yên một nơi nào, Ngài liền hỏi xem ở đấy có vị Pháp sư nào danh tiếng và Ngài đến 
bàn bạc về đạo lý, một đôi khi mở cuộc tranh luận công khai với vị này. Sự uyên bác của Ngài bao 
gồm cả Tiểu thừa lẫn Đại thừa giáo. Khi Ngài tranh biện với những vị sư tiêu thừa, Ngài trích dẫn một 
cách chính xác những đoạn kinh văn của họ để minh chứng quan điểm của Ngài và nhờ vậy ngài luôn 
luôn thắng cuộc. 


Khi Ngài đến kinh đô Khuất Chỉ tranh luận với một vị sư tiểu thừa danh tiếng là Mokshagupta (Mộc- 
xoa-cúc-đa), người tuyên bô đã biệt tât cả các kinh điên Phật giáo và sở trường về Sabdavidya (Thanh 


25 


minh). Lúc đầu ông đối đãi Pháp sư như một người khách thường, và còn có vẻ khinh mạn Ngài vì 
Ngài có ý định đi học "Du-già Sư-địa luận”, một bộ luận đại thừa mà ông xem như là một cuôn sách 
của tà thuyết. Vì ông không biết kinh đại thừa và bởi vì ông tuyên bố rất am tường hai bộ luận Câu-xá 
và Tỳ-bà-sa, nên Pháp sư bảo ông hãy đọc đoạn đầu của Câu-xá luận. Ông ta vấp phải một lỗi lớn ngay 
từ đầu. Ngài hỏi một câu khác, ông ta cũng không giải thích được. Đoạn Pháp sư trích dẫn một đoạn 
khác nhưng Mokshagupta không trả lời, bảo rằng không có đoạn ấy trong quyên luận. Lúc ấy có người 
chú của vua tên Jnanachandra (Trí Nguyệt) là một người am tường kinh luận, ông ấy liền đưa ra một 
quyên sách và đọc lên đoạn văn để ủng hộ Pháp sư. Mokshagupta hồ thẹn bảo rằng vì ông ta già rồi 
nên trí nhớ lẫn lộn. 


Pháp sư hỏi thêm về những quyên khác, nhưng ông ta không giải đáp được. Từ đấy Mokshagupta lẫn 
tránh Pháp sư nhưng vân kính nê ca tụng Ngài. 


Khi đến Kunduz (Hượt quốc), Ngài đến thăm một vị Tỳ kheo tên Dharma-sangha (Đạt- -ma-tăng-già) 
vốn nồi tiếng là một vị đại Pháp sư trong cả vùng cho đến dãy núi Pamir (Thông Lãnh) về phía tây. 
Không vị sư nào ở Kashgar (Số- lặc) và Kho-tan (Vụ điền) có thể biện bác về giáo lý với ông ta cả. 
Muốn dò xem ông ta hiểu biết giáo pháp đến mức nào, Pháp sư cho một người đến nơi để hỏi xem ông 
ta hiểu biết bao nhiêu kinh và luận. Khi nghe vậy đô đệ của Dharmasangha tức giận nhưng 
Dharmasangha mỉm cười đáp ông ta biết tất cả kinh điên và sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào. Pháp 
sư hỏi vài câu về Tỳ-bà-sa luận nhưng ông ta không thê trả lời thỏa đáng và công nhận rằng Pháp sư 
còn uyên bác hơn ông ta rất nhiều, trước sự thất vọng của các môn đệ. 


Khi Pháp sư đến Kapisa (Ca-tất-thi), vua xứ ấy mời Pháp sư mở một cuộc tranh luận trong một ngôi 
chùa đại thừa với Ngài Prajnàkara (Bát nhã Yết-la, dịch là Huệ tánh) và ba Pháp sư uyên bác là Mano 
Jnaghosa (Mạt-nô nhã-cu-sa, dịch là Ý-thanh) thuộc đại thừa, Aryavarmam (A-lê-da-phạt-ma, dịch là 
Thánh-Tào thuộc tông phái Sarvastivada (hay Nhất thế hữu bộ) và Gunabhadra (Cầu-na bạt-đà, dịch 
Đức-Quang thuộc tông phái Mahisasaka, hay Di-sa tắc bộ). Tất cả những người này đều uyên thâm 
kinh điển của tông phái mình, nhưng chỉ có Pháp sư là thông đạt tất cả kinh điển của Đại thừa và Tiểu 
thừa, nhờ vậy suốt cuộc tranh luận Ngài tỏ ra rất xuất sắc và mọi người đều kính phục sự uyên bác của 
Ngài. 


Nhưng phần lớn chính là ở Đại học Nalanda mà danh tiếng Pháp sư về tài biện luận được vững chắc và 
lan rộng nhất, vì ở đấy Ngài có cơ hội mở các cuộc tranh luận không những để bài bác những người tà 
giáo mà còn chống lại những vị sư tiểu thừa và đôi khi chống lại vài vị sư đại thừa ở vài sai lầm của họ 
trong khi giảng giải lý thuyết Đại thừa giáo. 


1. Chống những người ngoại đạo 


Có một người thuộc Lokayatika (Thuận thế ngoại đạo) đến tu viện Nalanda để khiêu khích Pháp sư 
tranh biện. Ông ta dán trên cửa tu viện một mảnh giấy viết 40 quan điểm của phái mình và thách thức 
bất cứ kẻ nào bác được chúng. Trong trường hợp ông ta bị đánh bại, ông sẽ săn sàng cắt đầu xin lỗi. 
Sau nhiều ngày không ai bắt bẻ được điểm nào, Pháp sư cho một người ra xé mảnh giấy ném xuống đất 
và dẫm chân lên đây. Người Bà-la-môn vô cùng tức giận, nhưng khi nghe nói người thị giả ây từ Pháp 
sư đến thì ông ta hỗ thẹn và không hỏi câu nào. Pháp sư gọi ông ta vào và trước sự hiện diện của ngài 
Silabhadra và những vị Tỳ kheo khác làm chứng, Pháp sư bắt đầu tranh luận với ông ta về những lý 
thuyết tà phái. Ngài nói: 


26 


- "Những người tà giáo Bhuta (Bộ-đa ngoại đạo) Nirgrantha (Lý-hệ ngoại đạo) 
Kapalika (Lâu-man ngoại đạo) và Jutika (Thù-trưng-già ngoại đạo) có cách phục sức 
khác nhau, trong khi những người thuộc tà phái Sankhya (Số luận) và Vaiseshika 
(Thắng luận) thì truyền bá những lý thuyết khác biệt. Những người Bhuta (Bộ-đa ngoại 
đạo) bôi tro lên mặt mình xem như là một phép đề luyện tinh thần, làm cho thân thê bụi 
bặm trắng xám như một con mèo trong lò. Những người Nirgranthas (Lý-hệ ngoại đạo) 
thì lõa thể, có những tập quán kỳ quặc, nhồ tóc râu và xem những hành vi ấy là công 
đức. Họ trông giông những cây mục bên bờ sông, với làn da lở loét và bàn chân nứt rạn 
của họ. Những người Kapalika (Lâu-man ngoại đạo) thì trang sức bằng. những chuỗi sọ 
người đeo trên cô, và với vẻ hốc hác kinh hoàng họ giống như những hồn ma nơi nghĩa 
địa. Những người Jutikas (Thù-trung già ngoại đạo) khoác những tâm vải đầy bụi và ăn 
phân, hôi thối như con heo điên trong ao rác bản. Thật điên rồ khi họ xem những sự 
luyện tập này là đường đi đến giác ngộ. 


Về phần những người tà phái Số luận, họ đưa ra 24 đề nghĩa, hay nguyên lý của sự thật. 
Từ Prakrti (tự tánh) sinh ra Mahat (đại đế), từ Mahat (đại để) sinh ra Ahamkara (ngã 
chấp). Rồi liên tiếp sinh ra năm Tanmatras (ngũ duy lượng: sắc, thinh, hương, vị xúc), 
ngũ đại (hỏa, không, địa, thủy, phong) và mười một căn: nhãn, nhĩ, tý, thiệt, bì (ngũ tri 
căn; ngũ cụ, thủ, túc, tiểu tiện xứ, đại tiện xứ, (ngũ tác nghiệp); tâm bình đẳng căn. Hai 
mươi bốn đế này phụng sự Purusha (thần ngã) và thần ngã sử dụng chúng. Khi giải 
thoát khỏi chúng, thần ngã được thanh tịnh. 


Những người Thắng luận (Vaiseshikas) thiết lập 6 cú nghĩa (phạm trù): Thực, Đúc, 
Nghiệp, Đồng, DỊ, Hòa hiệp. Sáu phạm trù này là những đối tượng thuộc sở hữu của 
ngã. Trước khi giải thoát, ngã sử dụng những phạm trù này. Khi thoát khỏi chúng, ngã 
được coi là ở trạng thái Niết-bàn. 


Bây giờ tôi sẽ bài bác lý thuyết của những người 25 luận. Ông nói rằng trong 25 đề, 
thần ngã có một linh chất đặc biệt. Hai mươi bốn số còn lại đồng bản chất với nhau 
nhưng thần ngã hay tự tánh thì được phối hợp do ba đức gọi là hỷ, ưu, và ám. 


Ba đức này cũng thiết lập nên 23 đề kia bắt đầu là đại đề, v.v... Mỗi đế gồm ba đức trên. 
Bấy giờ nếu đại đế và những đề khác tất cả đều lập thành do ba đức ấy, chúng sẽ như 
một đám hỗn độn, một khu rừng, không có sự tồn tại chắc thật gì cả, làm sao Ngài nói 
chúng là thực được? 


Lại nữa, nếu đại đế và những để còn lại đều thiết lập bởi ba đức trên, thì đề này phải 
giống hệt đế khác. Và nếu để này cũng giống những đề khác, thì nó sẽ làm chức vụ hệt 
như những đề khác. Nhưng sự thực không như vậy, thế thì làm sao Ngài có thể quyết 
đoán rằng ba đức ấy là chung cho tất cả? 


Lại nữa nếu đế này cũng hệt như tất cả những để khác thì những cơ quan như miệng, 
mắt, v.v... sẽ đồng thời là những cơ quan bài tiết. Và nếu có cơ quan nào làm nhiệm vụ 
của những cơ quan khác, thì miệng, tai v.v... phải ngửi được hương và thấy hình sắc. 
Nhưng thực tế không như vậy, thì làm sao Ngài lại nói được rằng ba đức đều chung cho 
mọi đề. Làm sao những người có trí tuệ lại tuyên đương một lý thuyết như vậy? 


27 


Hơn nữa nếu Prakrati (tự tánh) là bất diệt, thì nó sẽ đồng bản chất như Purusha (thần 
ngã), vậy sao nó còn biến ra Mahat (đại để) và những đề khác. Lại nếu nói bản chất của 
thần ngã là bất diệt, thì nó phải đồng nhất với tự tánh và tính chất của nó không phải là 
thần ngã. Nhưng nếu nó đồng nhất với tự tánh thì tính chất của nó không phải là thần 
ngã và sẽ không được sử dụng những để khác. Trong trường hợp này thân ngã không 
thể là chúa tế; người sử dụng, và 24 để kia cũng không thê là đối tượng bị sử dụng. Đã 
không có chủ tế và đối tượng cũng không, thì lý thuyết về chân lý của Ngài cũng không 
thê lập được." 


Pháp sư bài bác những tà kiến một cách hùng biện như thế, và người Bà-la-môn phải im lặng nghe 
Ngài nói. Cuôi cùng ông ta đứng lên công nhận mình thua cuộc. 


2. Chống lại những người tiểu thừa giáo 


Pháp sư còn phải đương đầu với một thử thách khác, lần này không phải do những người chủ tà thuyết 
mà do chính những thây tiêu thừa Phật giáo. 


Lúc bấy giờ vua Siladitya (Giới Nhật) đã dựng một đền bằng đồng đen cao 24 bộ bên cạnh tu viện 
Nalanda. Trên đường đi chỉnh phục xứ Konyodha (Cung-ngư-đà) vua đến xứ Uda (Ô-Trà). Ở đấy 
những vị sư có ác cảm với giáo lý Đại thừa, họ trách vua đã dựng một đền như thế gần tu viện Nalanda. 
Họ cho rằng mặc dù đền ấy vĩ đại thật, nhưng xây cạnh tu viện Nalanda thì cũng không khác gì một 
đền tà giáo nào. Những vị sư ở tu viện Nalanda là những người tà thuyết Sunyapushpa (Không-hoa 
ngoại đạo) nên cũng giống như những người tà thuyết Kapalikas. Đoạn họ đưa cho vua xem một bản 
văn gồm 700 đoạn do Prajnagupta (Bát-nhã Cúc-đa), một người Bà-la-môn viết để phi báng Đại thừa 
và thách bất cứ vị sư Đại thừa nào bác được một chữ nào trong bản ẫy. Vua bảo họ: 


"Đệ tử đã nghe chuyện những con chồn và chuột cống tuyên bố mình anh hừng hơn sư tử, nhưng vừa 
thấy bóng sư tử chúng liền chạy trốn như một bóng ma. Chư vị chưa được thấy những học giả uyên 
bác của Đại thừa, cho nên mới bám chặt lấy quan điểm hẹp hòi ngu dốt của mình. Nhưng một khi chư 
vị đứng trước những học giả Đại thừa, chư vị sẽ giống như những chồn và chuột kia." 


Bất mãn trước lời lẽ của nhà vua, những vị sư tiểu thừa yêu cầu vua sắp đặt một cuộc tranh luận giữa 
những đại diện của hai phái, để phân thắng bại. Vua nhận lời, viết một bức thư cho Tỳ-kheo Silabhadra 
(Giới Hiền) nhờ chọn bốn vị sư uyên bác để dự cuộc tranh luận. Ngài Silabhadra (Giới Hiền) cử 
Sagarajanana (Hải Huệ), Prajanaprabha (Trí Quang), Simhaprabha (Sư tư Quang) và Pháp sư Huyền 
Trang. Ba vị kia đều lo lắng. Nhưng Pháp sư trần an họ, bảo rằng Ngài đủ khả năng biện bác với những 
vị tiêu thừa vì đã từng học hết Tam tạng, giáo điển của các tông phái tiểu thừa ở Trung Hoa và ở 
Kashmir (Ca-thấp-ba) và họ không thể nào bác được giáo lý đại thừa với thuyết riêng của họ. Nếu 
Ngài thua cuộc, thì chỉ là sự thất bại của riêng cá nhân Ngài, một quốc sư Trung Quốc mà thôi chứ 
không tốn hại gì đến uy tín của Đại thừa. Những vị sư kia đều hoan hỷ trước lời lẽ của Ngài. 


Sau đó Pháp sư tìm một bản văn của Prajnagupta (Bát-nhã Cúc-đa) và nhờ một người Bà-la-môn người 
mà Ngài đã thắng trong một cuộc tranh luận giải thích cho Ngài. Đọc xong Pháp sư viết cuỗn "Chế-ác 
luận" gồm 1600 đoạn để bác quyền sách trên bằng giáo lý đại thừa. Ngài đưa tác phẩm mình cho Ngài 
Silabhadra (Giới Hiền) và môn đệ xem, tất cả đều ca ngợi Ngài, cho rằng với sự học hiểu sâu Tộng vê 
chánh pháp, chắc chắn Ngài sẽ vô địch trong mọi cuộc tranh luận. Tác phẩm này còn được tồn trữ ở 


28 


một nơi nào đó và ngày nay chúng ta rất mong được xem để biết Pháp sư đã dùng giáo lý đại thừa để 
bài bác tiêu thừa như thê nào. 


Về sau, khi Pháp sư gặp vua Siladitya (Giới Nhật), Ngài đưa cho xem tác phẩm và sau khi đọc, vua hết 
sức vui mừng nói với quan Phụ đạo: 


"Môn đệ đã từng nghe: Khi mặt trời chiều xuống, thì ánh lửa của lò sưởi và của đèn nến trở nên lu mờ 
không thấy được; và khi trời sấm thì tiếng búa không thể nào nghe được. Bây giờ Pháp sư Huyền 
Trang đã bột bác tất cả những lý thuyết mà chư vị đã tin theo, trẫm muốn xem chư vị bảo vệ chúng 
cách nào." 


Tất cả các vị sư đều im lặng. Vua lại nói: "Ngài Devasena... tự cho mình xuất sắc nhất trong đám học 
giả và uyên thâm mọi hệ thống triết học, Ngài thường đưa ra nhiều lý thuyết và luôn luôn phi báng 
giáo lý đại thừa. Ngay khi Ngài nghe Pháp sư đến, ngài liền bỏ đi đến Vaisali (Tỳ-xá-ly) để chiêm bái 
thánh tích, lấy cớ ấy đề lánh mặt. Như thê thì trẫm biết chư vị đều bắt lực." 


Vua có một người em gái rất thông minh và thâm hiểu học phái Sammatiya (Chánh lượng bộ). Bà lắng 
nghe lời giảng của Pháp sư vê Phật lý sâu xa của đại thừa và rất vui mừng tán thán Ngài. Khi ây vua hạ 
chiếu chỉ mời tất cả các học giả đến hội ở Kanyakubja (Khúc-nữ thành) đề thảo luận về tác phẩm của 
Pháp sư. 


Mười tám vị vua ở 5 xứ Ấn Độ đến dự hội cùng với 3.000 Tỳ-kheo uyên bác cả đại thừa lẫn tiêu thừa 
giáo, hơn 2.000 Bà-la-môn và người tà giáo Nirgrantha cùng 1.000 tu sĩ ở tu viện Nalanda. Hai thảo 
đường đô sộ được dựng lên ở hội trường, môi nhà chứa được đên 1.000 người, và đêu an vị một tượng 
Phật. 


Vào ngày đã định, vua Siladitya (Giới Nhật) dành riêng một con voi chớ một tượng Phật vàng đúc sẵn 
cho địp ấy, có tàng lọng bằng ngọc ngà che phủ. Vua mặc sắc phục Indra (Đề Thích) cầm cờ trắng theo 
hầu phía bên phải. Vua Kumara (Cưu-ma-la) mặc sắc phục Phạm Thiên cầm lọng quỳ theo hầu bên trái. 
Cả hai vua đều ăn mặc lộng lẫy, vương miện nạm ngọc và trang hoàng bằng ngọc bích. Pháp sư cỡi voi 
đi sau, cùng với những phụ đạo của vua. Đám rước gồm ba trăm thớt voi dành cho các vua, đình thần 
và các vị Tỳ-kheo giới đức trang nghiêm. Khi đám rước tiến hành có nhạc trỗi và hoa rắc. Đến hội 
trường, hai vua xuông voi cung nghênh tượng Phật vào an vị trên một chiếc để trang hoàng lộng lẫy. 

Đoạn Pháp sư và các vị vua đảnh lễ tượng. Sau đó 18 vị vua được mời vào thảo đường cùng với 1.000 
vị Tỳ-kheo uyên bác từ khắp các xứ và 500 vị Bà-la-môn danh tiếng. Rồi đến 200 vị công thần từ các 
xứ vào an tọa. Những cư sĩ Phật giáo và tín đồ các giáo phái khác đều đứng ở ngoài. Đoạn thực phẩm 
đươc phân phát cho mọi người trong và ngoài thảo đường. Khi ăn xong, vua Siladitya cúng dường 
tượng Phật một khay bằng vàng, bảy chén bạc, một chậu tắm bằng vàng, 3.000 quan tiền vàng, 3.000 
bộ tăng phục nỉ dạ. LỄ vật cũng dường được dâng cho Pháp sư và các vị sư khác. Pháp sư được mời an 
tọa ghế danh dự, một chỗ ngồi trang hoàng rực rỡ, dễ làm chủ tọa buổi hội thảo và trình bày nội dung 
tác phẩm Ngài. Một vị sư chùa Nalanda là Vidyabhadra (Minh Hiền Pháp sư) được cử tọa ra đọc bản 
văn cho thính giả trong khi ở bên ngoài phòng hội cũng có treo một bản để công chúng xem qua. Lại 
có thông cáo răng nêu có điểm nào trong ây bị bác, thì tác giả tình nguyện hiến đầu cho người thắng 
cuộc. Suốt ngày cho đến sẫm tối, đám thính giả đông đảo không dám nêu lên một lời bác nảo. Buổi 
họp được hoãn lại trước sự hân hoan của vua Siladitya. Suốt năm ngày liền, những nghỉ thức tương tự 
được tiếp diễn và vẫn không ai dám đương đầu với Pháp sư cả. Vào cuối ngày thứ năm, một vài người 


29 


tiểu thừa giáo âm mưu với một số người tà phái đề ám sát Pháp sư. Nhưng vua mật hay tin này liền ra 
chiều chỉ sẽ bêu đầu những ai động đến Pháp sư và cắt lưỡi kẻ nào nói xấu Ngài. Vua cũng minh xác 
rằng ai muốn tranh luận với Pháp sư đều được phớp tự tiện, không bị cản trở gì. Lời tuyên bố của nhà 
vua phá tan ngay mầm mồng âm mưu ấy, và trong 10 ngày, cuộc hội họp được tiếp diễn im lặng. Và 
ngày cuối cùng khi buổi học bế mạc theo chương trình đã định, Pháp sư lên diễn đàn và một lần nữa 
tán dương sự vô thượng thậm thâm của giáo lý đại thừa. Lời nói hùng hồn của Ngài đoan quyết, lý lẽ 
của Ngài vững chắc đến nỗi nhiều người bỏ ngay tà kiến của họ và quy y theo đại thừa tại chỗ. Vua 
Siladitya vô cùng hân hoan trước kết quả rực rỡ của Pháp sư và ca tụng Ngài không ngớt; để diễn tả 
niêm vui sướng và sự kính trọng sâu xa của mình, vua cúng dường Ngài 10.000 đồng, vàng. 30.000 
đồng tiền bạc và 100 bộ tăng phục. Mười tám vị vua kia cũng tranh nhau cúng dường rất nhiều phẩm 
vật quý giá, nhưng Ngài từ chối tất cả các đồ cúng dường. Vua sai thắng một kiệu voi vô cùng lộng lẫy 
với thảm gắm và cờ lọng, cung thỉnh Pháp sư lên kiệu để đi vòng quanh hội trường, có đình thần theo 
hầu, để dân chúng biết được chính Ngài đã thắng cuộc. Nhưng đức khiêm cung của Pháp sư không bao 
giờ mất ngay cả khi Ngài ở trên tuyệt đỉnh của danh vọng. Ngài từ chối lời cầu thỉnh, nhưng Vua khẩn 
khoản Ngài, bảo rằng đó là cổ tục từ nghìn xưa cần phải tuân theo một cách triệt để. Khi ấy bộ tăng 
phục của Pháp sư được đặt lên kiệu voi và những lời tuyên bố sau đây được truyền rao cho công chúng: 


"VỊ Pháp sư Trung Quốc đã thiết lập đại thừa và phá hủy mọi tà thuyết. Trong 18 ngày, không ai dám 
đôi lập. Nay tin cho công chúng biết." 


Mọi người đều hân hoan trước sự thành công ấy và tiên lên chúc tụng Pháp sư. Người đại thừa phong 
tặng cho Pháp sư danh hiệu là Đại thừa thiên và những vị tiêu thừa thì xưng tụng Ngài là Mộc-Xoa- 
Đê-Bà (Giải thoát thiên). 


3. Chống lại những người Đại thừa 


Một đôi khi Pháp sư còn phải bênh vực Đại thừa giáo chống lại chính những người Đại thừa, chăng 
hạn chống lại Tỳ-kheo Simhaprabha (Sư tử Quang). Vị này là người uyên thâm Bách luận và Trung 
quán luận. Trong các lớp học và các cuộc đàm luận, Ngài thường chủ trương loại bỏ thuyết Du-già về 
bản chất của thực tại tuyệt đối. Ông cho rằng vì Trung quán chủ trương mọi sự đều không, không có 
thực tính, cho nên thuyết Du-già cũng phải bị bác bỏ? Nhưng Pháp sư rất thông đạt nghĩa lý của Trung 
quán, Bách luận và Du-già Sư-địa luận. Theo Pháp sư, những luận sư khi lập thuyết thường tuyên 
dương nhiều quan điểm sai khác. Nhưng trên lý thuyết căn bản thì giữa họ không có mâu thuẫn nảo. 


Những đồ đệ sau này vì không hiệu được phần vi diệu của giáo lý các Ngài nên nắm lấy vài mâu thuẫn 
bên ngoài mà trở thành xung đột nhau. Pháp sư bảo Simhaprabha (Sư tử Quang) rằng giáo lý của 
Trung quán luận và Bách luận chỉ bài bác những kiến giải cho là có thực tính những gì giả ảo. Nhưng 
nó không phủ nhận bản chất của duyên khởi và thực tại tuyệt đối. Đề đưa ra một sự tương đồng dễ hiểu 
giữa Trung-quán và Du-già, Pháp sư viết một luận án nhan đề là "Hội Tông luận" gồm 3.000 đoạn. 
Pháp sư Giới Hiền ca tụng là một tác phẩm xuất sắc và giới thiệu nó với tất cả các vị thầy và học tăng. 
Sư tử Quang cảm thấy hồ thẹn bỏ đi đến chùa Bồ Đề và nhờ bạn học là Candrasimha (Sư Tử Nguyệt) ở 
Đông Ấn tranh luận với Pháp sư để trả thù cho mình. Nhưng khi Candrasimba (Sư tử Nguyệt) đến 
trước Pháp sư, ông ta cảm thấy vô cùng quy phục Ngài và giữ im lặng. Một lần nữa Pháp sư lại tỏ ra 
một nhà biện luận vô địch và danh tiếng Ngài lan xa rộng. 


30 


Trong các cuộc tranh luận, thói thường là phe bại luôn luôn đem lòng thù hận kẻ thắng. Nhưng chúng 
ta nhận thấy trong các cuộc tranh luận của Pháp sư, Ngài luôn luôn có gắng làm dịu tình thế để nâng 
đỡ phe bại, và nhờ thế Ngài vượt trên đối thủ không chỉ về tài học rộng mà còn về đức quảng đại của 
Ngài. 


Khi Pháp sư đánh bại một tà phái Bà-la-môn ở Nalanda, người này xin nạp đầu mình như đã hứa trước 
khi tranh luận. Pháp sư bảo ông ta rằng những Phật tử không bao giờ sát sanh, và Ngài sẽ vui lòng để 
cho ông ta theo hầu một thời gian. Người Bà-la-môn sung sướng vâng lời Ngài và đến làm việc trong 
phòng Ngài ở Nalanda. Về sau, khi người này giảng cho Pháp sư một bản văn tiểu thừa do Prajnàgupta 
viết để bác Đại thừa giáo, Ngài liền trả tự do cho ông ta, ông này rất vui mừng trước lòng độ lượng của 
Pháp sư. Ông ta đến Kumarapa và nhiệt liệt ca ngợi giới đức của Ngài cho Vua Kumara xứ ấy. Như thế 
không những người Bà-la-môn thất bại đã không đem lòng thù oán Pháp sư mà còn ca tụng sự vinh 
quang của Ngài trong cuộc tranh luận. 


Lại bức thư sau đây do Pháp sư gửi từ Trung Quốc cho Ngài Prajnadeva (Bát-nhã Đề Bà) người mà 
Ngài đánh bại trong cuộc hội thảo ở Kanyakubja (Khúc Nữ thành) chứng tỏ sự tê nhị của Pháp sư đôi 
với đôi thủ một thời của Ngài: 


"Ngày trước khi đi chiêm bái bần tăng đã hân hạnh gặp Ngài. Và trong thành phố Kanỳakubja, bần 
tăng đã tranh luận với Ngài để dò sự nông sâu của nhau về chánh pháp, trước sự hiện diện của các vị 
vua và đông đảo dân chúng. Một bên thiết lập những nguyên lý của Đại thừa giáo; trong khi bên kia 
g1ữ vững lý thuyết của Tiệm giáo. Trong khi trao đổi quan niệm qua lại, không sao tránh khỏi có lời lẽ 
nóng nảy thiếu nhã nhặn. Tiêu chuẩn của chúng ta là duy trì chánh lý, bất chấp tình cảm riêng tư. Do 
đó mà rất có thê bần đạo đã làm phật ý tôn huynh. Nhưng một khi cuộc tranh luận đã xong, thì mọi 
xung đột cá nhân phải tan biến. Nay tôn huynh còn cho người chuyền đến bần tăng những lời xin lỗi 
của tôn huynh, điêu ấy chứng tỏ tôn huynh đã nghĩ ngợi quá nhiều. Ngài chính thực là một Pháp sư 
hùng hồn uyên bác và giới đức hoàn toàn. Ngài có mục đích vững vàng, vi diệu và cao vời. Nước hồ 
Anavatapta (vô nhiệt) không thể nào sánh được với bể kiến thức mênh mông của tôn huynh và ngọc 
mani cũng còn thua sự tỉnh khiết của giới hạnh Ngài." 


Với một bức thư như thế, thì tánh tình người khó khăn đến đâu cũng phải bị thu hút và thật chúng ta 
không lây làm lạ khi những cuộc tranh biện của Pháp sư với nhiêu đôi thủ như thê đã không đê lại một 
dâu vêt nào của sự thù hăn cay độc. 


VI. HUYÈN TRANG, NHÀ DỊCH THUẬT 


Nếu lúc ở Ấn Độ, hoạt động chính của Pháp sư là học hỏi, thuyết pháp, tranh biện và chiêm bái các 
thánh địa, thì sau khi trở vê Trung Quốc cho đến ngày mất, Pháp sư để phần lớn thì giờ vào việc dịch 
các bản Phạn văn ra tiếng Trung Hoa. Vì một trong những mục đích cuộc Tây du của Ngài là sưu tầm 
các bản Phạn văn quan trọng về phô biến trong nước Trung Hoa, nên Ngài đã mang về rất nhiều kinh 
Phạn văn đề dịch ra Hoa ngữ. 


Ngài đến thủ đô Trung Hoa vào năm 645 sau Tây lịch và từ năm này cho đến khi từ trần, Ngài chuyên 


chú dịch 75 tác phẩm ra thành 1335 tập. Sau khi hội kiến với Hoàng đề Trung Hoa, Pháp sư đọn đến ở 
chùa Hoằng Phước và chuẩn bị mọi việc để khởi sự dịch 600 cuốn kinh Phạn văn Ngài đã mang về. 


3l 


Vào ngày mông một tháng ba, Pháp sư đến chùa Hoằng Phước, và gợi lời thỉnh nguyên đến viên quan 
Thượng thư Huyện Linh yêu câu cung câp những dịch giả, nhà văn phạm, người tôc ký và người biên 
chép đê giúp Ngài trong việc phiên dịch. 


Vào ngày mồng 2 tháng 6, 12 vị sư danh tiếng đến. Các vị này đều tinh thông kinh điển đại thừa lẫn 
tiểu thừa và sẽ giúp Pháp sư phiên dịch. Những vị sư này tên là Linh Nhuận và Văn BỊ chùa Hoằng 
Phước ở kinh đô, Tỳ-kheo Huệ Quý chùa La Hán, Tỳ-kheo Minh Diễn chùa Thực Tế, Tỳ-kheo Pháp 
Tường chùa Bảo Xương, Tỳ-kheo Phổ Hiền chùa Tinh Pháp, Tỳ-kheo Đạo Thâm chùa Pháp Giảng ở 
Quách Châu, Tỳ-kheo Huyền Trung chùa Diễn Giác ở Biện Châu, Tỳ-kheo Phổ Cú ở Bồ Châu, Tỳ- 
kheo Kính Minh chùa Trấn Hưởng ở Miên Châu và Tỳ-kheo Đạo Nhân chùa Đa Bảo ở Ích Châu. 


Ngoài những người cộng sự danh tiếng này, còn có chín nhà văn phạm là Tỳ-kheo Thê Huyền chùa 
Phổ Quang ở Kinh đô, Tỳ-kheo Minh Tuấn chùa Hoằng Phước, Tỳ-kheo Biện Cơ chùa Hội Xương, 
Tỳ-kheo Đạo Tuyên chùa Phong Đức trên núi Chung Nam, Tỳ-kheo Tịnh Mai chùa Phước Tụ ở Giản 
Châu, Tỳ-kheo Hành Hữu chùa Phổ Cứu ở Bồ Châu, Tỳ-kheo Đạo Trác chùa Thê Nham, Tỳ-kheo Huệ 
Lạp chùa Chiếu Nhân ở U Châu và Tỳ-kheo Huyền Tắc chùa Thiên Ưng ở Lạc Châu. Một nhà nguyên 
ngữ học là Tỳ-kheo Huyền Ứng chùa Tổng Trì ở thủ đô và một nhà học giả về Phạn ngữ là Tỳ-kheo 
Huyền Mộ chùa Hưng Thiên ở thủ đô cũng giúp Pháp sư trong việc dịch thuật. Họ họp thành một khối 
cùng làm việc rất đắc lực giúp Pháp sư dịch những kinh Phạn văn ra Hoa ngữ. 


Pháp sư khởi sự phiên dịch vào ngày mồng 1 tháng 7 và bắt đầu dịch các cuốn kinh Bồ tát tạng, kinh 
Phật Địa, kinh Lục môn Đà-la-ni và luận Hiển dương Thánh giáo. Cùng ngày hôm đó Ngài dịch xong 
cuốn Lục môn kinh và vào ngày 15 xong cuốn Phật địa kinh. Cuối năm ấy kinh Bồ tát tạng và Hiển 
dương luận cũng được hoàn thành. 


Vào ngày mồng 1 tháng Giêng mùa xuân đệ nhị thập niên (646 sau Tây lịch), Pháp sư bắt đầu dịch Đại 
thừa A-tÿ-đạt-ma tập luận và xong vào tháng hai. Sau đó Ngài lại khởi dịch Du già sư địa luận, thành 
100 cuôn xong vào ngày I4 tháng 5 mùa hạ. 


Hoàng đề Trung Quốc chú ý đặc biệt đến công việc phiên dịch của Pháp sư. Một hôm hỏi Ngài về giá 
trị bản dịch cũ của Kinh cang Bát nhã, Pháp sư giảng cho vua nghe rằng bộ kinh ấy dạy vô phân biệt trí 
để trừ vọng chấp. Vì bản dịch cũ bỏ chữ "năng đoạn" (Chedika), có nghĩa là cắt đứt, trong nhan đề 
quyên kinh, nên nó không diễn đạt chính xác giá trị cao siêu của bộ kinh ấy. Hơn nữa một trong ba câu 
hỏi, l trong 2 bài tụng và 3 trong 9 thí dụ đã bị bỏ không dịch. Vua yêu câu Pháp sư khởi sự dịch lại bộ 
kinh â Ấy. Bởi thế Ngài bắt đầu dịch lại bộ ' Năng đoạn Kim cang Bát nhã Ba-la-mật-đa hoàn toàn căn cứ 
trên cuốn kinh Phạn văn Ngài đã mang về. 


Khi Pháp sư ở chùa Hoằng Phước do vua xây, Ngài hoàn thành bản dịch bộ luận Nhiếp Đại thừa với 
những lời chú của Bồ tát Asvabhasa (Vô Tánh) thành 10 quyền, cũng quyền luận ấy với lời chú của 
Thế Thân thành 10 quyên, bộ Nhân duyên kinh thành 1 quyên và bộ luận Bách pháp Minh môn thành 
I1 quyên. 


Vì sợ kinh mang về bị cháy hoặc hư hại nên Pháp sư định dựng một tháp để chứa kinh vào tháng 3 
mùa xuân năm Vĩnh Huy thứ ba (652 sau tây lịch). Tháp xây bằng gạch, ở phía tây chùa Từ Ân hoàn 
toàn theo kiểu Ấn Độ, cao 5 tầng, 180 bộ Anh gồm cả chân và đỉnh. Mỗi tầng dài 140 bộ Anh (khoảng 
34 m). Pháp sư thân dự phần trong cuộc xây dựng ngôi tháp ấy. Ngài mang gạch đá, giúp nơi này một 


32 


tay và nơi khác một việc, việc gì Ngài làm được là Ngài làm đê góp phân công đức trong việc xây cât 
kéo dài 2 năm. 


Vào ngày 23 tháng Giêng mùa xuân đời vua Hiển Khánh nguyên niên (656 sau Tây lịch), một buổi lễ 
tấn phong Thái tử được tô chức trọng thể tại chùa Từ Ân. Năm ngàn vị Tỳ-kheo được mời dự và nhiều 
người tai mắt trong triều đình. Vào dịp ấy, Pháp sư giải thích cho Tiết Nguyên Siêu, Lý Nghĩa phủ về 
việc phiên dịch kinh điển Phật giáo đã được nhiều nâng đỡ của triều đình ngoài các vị sư, kế từ thời 
vua Phù kiên và Giao Hưng (351-417 TL). 


"Tam tạng giáo điển rất vi diệu, khó hiểu được tận tường. Tuy nhiên nhiệm vụ của tăng sĩ là phải 
truyền bá giáo lý và cũng phải nhờ các vị vua nâng đỡ. Vì những thời Hán và Ngụy đã xa vời, chúng ta 
không thể nào bàn về chúng thật chỉ tiết. Nhưng bần tăng chỉ xin kê lại những vị đã cộng tác với tăng 
sĩ trong việc phiên dịch Phật kinh từ thời Phù Kiên và Giao Hưng. 


Vào thời Phù Kiên khi Dharmanandi (Đàm-ma-nan-đề) dịch Phật kinh, có vị cận thần triều đình là 
Triệu Chính phụ tá. Vào thời Giao Hưng khi Cưu-ma-la-thập dịch Phật kinh có quan thái thú ở An 
Thanh là Dao Tung và vị quan là Dao Phụ giúp. Và khi Bồ đề Cưu Chi dịch Phật kinh vào thời Hậu 
Ngụy (386-534 TL) quan cận thần là Thôi Quang giúp phiên dịch và đề tựa cho các dịch phẩm. Và 
những trường hợp tương tự đã xảy ra trong các triều vua T, Lương, Châu và Tùy. Cả đến đầu triều 
Trình Quán khi Prab hanala (Ba-pha-la-na) phiên dịch kinh điển có quan Tả bộc Phòng Huyền Linh, 
Triệu Quân Vương, Thái tử Lý Hiếu Cung, quan Đảm sự Đỗ Chính Luân, quan Thái phu Tiêu Cảnh, 
viên thủ khó của triều đình đều được Hoàng để sai coi sóc giúp đỡ công cuộc phiên dịch. 


Đoạn Pháp sư lưu ý cho hai vị quan triều này thấy rằng hiện giờ không có chuyện như thế và nhờ họ 
tâu lại với Hoàng đề để yêu cầu cung cấp nhân lực phụ tá. Hôm sau khi thiết triều, hai vị ấy tâu vua lời 
thỉnh cầu của Pháp sư. Vua liền ra một chiếu chỉ chấp thuận điều cầu thỉnh: 


"Việc phiên dịch kinh luận của Pháp sư Huyền Trang là một công trình mới mẻ, bản dịch cần được trau 
chuốt thật hoàn hảo về từ lẫn lý. Nay trẫm chỉ định cho các quan sau đây phải giúp đỡ việc phiên dịch 
ấy và nhuận sắc nếu cần: quan Tả bộc Yên Quốc Công Vu Chí Ninh, quan Trung thư lệnh kiêm kiêm 
giảo Lại bộ Thượng thư Nam Dương huyện Khai quốc nam Lai Tế, quan Lễ bộ Thượng thư Cao 
Dương huyện Khai quốc Nam Tiết Nguyên Siêu, quan Thị Lang khai quốc Nam Lý Nghĩa Phủ và 
Trung thư thị lang Đỗ Chính Luân. Nếu cần thêm học giả, có thê phái thêm vào người nữa." 


Pháp sư nhận lãnh chiêu chỉ với những giọt nước mắt cảm ơn và từ đây công việc dịch thuật càng tiên 
mạnh với sự giúp đỡ quý báu của triêu đình. 


Pháp sư đã dịch xong bộ luận A-ty-đạt-ma Phát trí luận thành 30 quyên. Khi Ngài ở kinh đô, Ngài 
cũng khởi dịch bộ Đại-tỳ-bà-sa-luận và đã xong hơn 70 quyên chỉ còn 130 quyên. Bấy giờ Ngài bắt 
đầu dịch cho xong tác phẩm vĩ đại ấy. Pháp sư ở luôn trong chùa Từ Ân để dịch. Ngài vẽ ra một 
chương trình đều đặn và theo đúng như thế để khỏi mắt giờ khắc nào. Nếu Ngài vì những việc khác 
không thê làm hết công việc như đã vạch định, thì Ngài thức khuya hơn thường lệ để làm nốt. Ngài 
thường thức dịch đến canh hai. Đoạn xếp các việc lại thiền định và cầu nguyện suốt canh ba đề gạn lọc 
tâm ý. Sau đó mới đi nghỉ. Canh năm Ngài đã thức dậy và sau vài phút tây rửa, Ngài tụng các bản kinh 
Phạn và làm dấu mực đỏ những đoạn phải dịch ngày hôm đó. Ăn điểm tâm xong, Ngài đề ra hai giờ để 
giảng những kinh luận vừa dịch; những tăng sĩ và cư sĩ từ xa đều đến nghe Ngài. Mặc dù Ngài có 


33 


chương trình hàng ngày rất bận rộn, Ngài vẫn làm việc rất có phương pháp và không để cho nhịp điệu 
công việc hàng ngày bị xáo trộn. 


Vào ngày mồng 1 tháng Giêng, mùa xuân năm thứ năm (660 TL), Pháp sư khởi dịch Đại-bát-nhã-ba- 
la-mật kinh, gôm tất cả 20.000 câu Phạn ngữ. Mặc dù đồ đệ Ngài khuyên nên rút ngắn lại, Pháp sư vẫn 
so sánh cân nhắc các bản dịch khác nhau mà Ngài mang về. Chỉ sau khi nghiên cứu kỹ càng và suy 
nghĩ chín chắn Ngài mới khởi sự dịch ra Hoa ngữ. Trong thời gian dịch tác phẩm vĩ đại này, Pháp sư 
cứ lo mình sẽ chết trước khi hoàn thành công việc. Ngài nói để khích lệ các tăng sĩ: 

"Nay Huyền Trang này đã 65 tuổi và chắc rằng sẽ chết ở trong chùa này. Vì bộ kinh này rất vĩ đại, tôi 
chỉ sợ tôi không sông được đề dịch cho xong, vậy chúng ta phải cố gắng làm việc và đừng để mắt phút 
nào." 

Vào ngày 23 tháng 10 mùa xuân năm thứ ba niên hiệu Long Sóc (663 TL), Ngài hoàn tất bản dịch bộ 
kinh thành 600 quyền dưới đầu đề Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh. Khi dịch đến trang cuối cùng, Pháp 
sư vô cùng phần khởi hân hoan nói với các Tỳ-kheo rằng: 

" Bộ kinh có nhân duyên với nơi này lắm. Chính nhờ thần lực của kinh mà tôi đến điện Ngọc Hoa này. 
Nếu tôi ở lại kinh đô rối ren phiên toái thì tôi đã không có thì giờ dịch xong được. Nhờ ơn Phật và chư 
vị Long thần, nay dịch phẩm đã xong. Bộ kinh cao cả là hòn ngọc quý của xứ sở, quý vị nên hoan hỷ 
thọ trì." 

Vào ngày mồng 1 tháng Giêng mùa xuân năm Lân Đức nguyên niên (664 TL), Pháp sư được thỉnh cầu 
dịch bản kinh Đại bảo tích ra Hoa ngữ. Pháp sư. cố gắng thể theo lời câu thỉnh, nhưng chỉ dịch được vài 
dòng Ngài liền xếp bản Phạn văn lại mà bảo rằng vì tuổi già sức yếu Ngài không thê nào có đủ nghị 
lực dịch bộ kinh này cũng đồ sộ không kém bộ Đại Bát nhã. Từ lúc đó trở đi, Ngài nghỉ tất cả các việc 
dịch thuật và chuyên chú vào thiền định tu tập. 


Để phán đoán giá trị của dịch phẩm của Ngài, cần kê ra đây tất cả các dịch phẩm và hiểu quan điểm 
triệt lý của Pháp sư cùng sự đóng góp của Ngài trong địa hạt trí thức Phật học. 


A. Những dịch phẩm của Ngài Huyền Trang 
1. Đại-bát-nhã-Ba-la-mật-đa kinh, 600 quyền, dịch từ năm 660-663; N.1; T.220. 
2. Năng đoạn Kim cang Bát-nhã-ba-la-mật kinh, 1 quyền, 648 TL; N. 13. 
3. Bát-nhã ba-la-mật-đa tâm kinh, I tập, 649 TL; N. 20; T. 251. 
4. Đại Bồ tát tạng kinh, 20 quyền, 645 TL; T. 310; N. 23. 
5. Đại thừa Đại tập ĐỊa tạng thập luận kinh, 10 quyền, 651 TL;N. ó4; T. 411. 


6. Hiển vô biên Phật độ công đức kinh, I quyền, 654 TL,N. 95; T. 289. 


34 


7. Phật lâm niết bàn ký pháp trụ kinh: kinh về sự trường tồn của pháp Phật đã nói trước 
khi nhập Niệt bàn; 1 quyên, 652 TL; N. 123; T. 390. 


8. Phân biệt duyên khởi sơ thắng pháp môn kinh: Kinh giảng về luật nhân duyên tối 
thượng, 2 quyên, 650 TL; N. 140; T. 717. 


9. Thuyết vô cấu xứng kinh 6 quyên, 650 TL; N. 149; T. 476. 


10. 


Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai bản nguyện công đức kinh, I quyền, 650 TL; N. 


171;T. 450. 


T]: 


12. 


l5. 


14. 


H5: 


1ó. 


Là: 


18. 


lÒ. 


20. 


21. 


s 


23: 


24. 


ĐI 


26. 


TÊN 


28. 


Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, 1 quyên; 650 TL; N. 199; T. 367. 
Giải thâm mật kinh, 5 quyền, 647 TL; N. 247; T. 676. 

Như Lai thị giáo thắng quân vương kinh, 1 quyền, 649 TL; N. 249, T. 515. 
Phật thuyết thậm hy hữu kinh, 1 quyền, 649 TL; N. 261; T. 689. 

Phật thuyết tối vô tỉ kinh, I quyền, 649 TL; N. 269; T. 691. 

Xưng tán Đại thừa công đức kinh, quyền, 654 TL; N. 276; T. 840. 
Duyên khởi Thánh đạo kinh, 1 quyên; 649 TL; N. 272; T.714. 

Bắt khoông quyên sách thần chú tâm kinh, 1 quyên, 659 TL, N. 316; T. 1094. 
Thập nhất diện thần chú tâm kinh, I quyên, 659 TL; N. 328, T. 1071. 

Chú ngũ thư kinh, I quyền, 664 TL; N. 330; T. 1034. 

Thắng tràng trí ấn đà-la-ni kinh, 1 quyên, 654 TL; N. 361; T. 1363. 

Chư Phật Tâm đà la-ni kinh, I quyền, 650 TL; N. 361; T. 918. 

Bát tế cứu khổ nạn Đà-la-ni kinh, 2 tờ, 654 TL; N. 490; T. 1395. 

Bát danh phổ mật đà la ni kinh, 3 tờ, 654 TL; N. 491; T. 1365. 

Phật thuyết trì thế Đà-la-ni kinh, 4 tờ, 654 T; N. 492, T. 1162. 

Phật thuyết lục môn Đà-la-nI kinh, I tờ, 646 TL; N. 493; T. 1360. 

Phật thuyết Phật-địa kinh, 12 tờ, 645 T; N. 502, T. 680. 


Tịnh chiếu Thần biến Tam-ma-địa kinh, Iquyền, 664 TL; N. 522: T. 648 


39 


29. Thọ trì thất Phật danh hiệu sở sanh công đức kinh, Kinh nói về công đức do sự niệm 
danh hiệu 7 đức Phật, 6 tờ, 651 TL; N. 528, T. 436. 


30. Duyên khởi kinh, 3 tờ, 664 TL; N. 628; T. 124. 

31. Bồn sự kinh, 7 quyền, 650 TL; N. 714; T. 765 

32. Thiên thỉnh vấn kinh, 4 tờ, 648 TL; N.753; T.592. 

33. Bồ tát giới Yết ma văn 7 tờ, 649 TL; N.1097; T.1499. 

34. Bồ tát giới bổn I quyên, 649 TL; N.1098; T.1501. 

35. Du già Sư địa luận, 100 quyền, 646-647 TL; N.1170, T.1579. 

36. Nhiếp Đại thừa luận thích, 10 quyên, 648-649 TL; N.1171; T.159. 
37. Nhiếp Đại thừa luận thích, 10 quyên, 647-649 TL; N.1171;T. 1598. 
38. Quán sở duyên duyên luận, 3 tờ, 657 TL; N. 1173; T. 1624 

39. Đại thừa ngũ uấn luận, 10 tờ, 647 TL;N. 1176; T. 1621 


40. Hiển dương thánh giáo luận; luận về sự hiển đương chánh pháp; 20 quyên, 645-646 
TL;N. 117; T. 1602 


41. Đại thừa A-tỳ-đạt-ma tạp tập luận, I6 quyền, 646 TL; N. 1178; T. 1606 
42. Quảng bách luận bốn, 1 quyền, 650TL; N. 1189; T. 1570 

43. Phật địa kinh luận 7 quyền, 649 TL; N. 1195; T. 1530 

44. Thành duy thức luận, 10 quyên; 659 TL; N. 1197; T. 1585 

45. Quảng bách luận thích luận, 10 quyên; 650 TL; N. 1198 ; T.1571 

46. Đại thừa A-tỳ-đạt-ma tập luận, 7 quyền; 652 TL; N.1199; T. 1605 

47. Vương pháp chánh lý luận, I quyền; 649 TL; N. 1200; T. 1615 

48. Du già sư địa luận thích, 1 quyền; 654 TL; N. 1201; T. 1580 

49. Hiển dương thánh giáo luận tụng, 1 quyền; 645 TL; N. 1202 ;T. 1603 


50. Đại thừa bách pháp minh môn luận, 2 tờ; 648 TL; N. 1213 ; T. 1614 


36 


S1, 


S2. 


Si: 


54. 


iu 


56. 


Su. 


28. 


59. 


60. 


61. 


62. 


63. 


641. 


65. 


66. 


G7. 


68. 


69. 


70. 


71. 


N, 


Kế 


Duy thức tam thập luận, 6 tờ; 648 TL; N. 1215; T. 1586 

Nhân minh nhập chánh lý luận, 6 tờ, 647 TL; N. 1216 ; T. 1630 

Đại thừa thành nghiệp luận, I quyền; 651 TL;N. 1221; T. 1609 

Nhân minh chánh lý môn luận, 1 quyền; 648-649 TL; N. 1224; T. 1628 
Đại thừa chưởng trân luận, 2 quyền, 649 TL;N. 1237; T. 1578 

Duy thức nhị thập luận, I1 tờ; 661 TL; N. 1240; T. 1590 

Biện trung biện luận, 3 quyền, 661 TL; N. 1244; T. 1600 

Biện trung biện luận tụng, 9 tờ, 661 TL; N. 1245; T. 1601 

Nhiếp đại thừa luận bốn, 3 quyền, 648-649 TL; N. 1247; T. 1594 

A tỳ đạt ma Đại tỳ bà sa luận, 200 quyền, 658-659 TL; N. 1263; T. 1545 
A tỳ đạt ma thuận chánh lý luận, 80 quyền, 653-654 TL; N. 1265; T. 1562 
A tỳ đạt ma tạng Hiển tông luận, 40 quyền, 651-652 TL; N. 1266; T. 1563 
A tỳ đạt ma Câu xá luận tụng, 30 quyền, 651-654 TL;N. 1267; T. 1558 

A tỳ đạt ma Câu xá luận bổn tụng, 2 quyền, 651 TL; N. 1270; T. 1560 

A tỳ đạt ma Phát trí luận, 20 quyền, 657-660 TL; N. 1275; T. 1544 

A tỳ đạt ma Tập dị môn túc luận, 20 quyền, 660-663 TL; N. 1276; T. 1536 
A tỳ đạt ma phẩm Loại túc luận, 18 quyên, 659 TL; N. 1277; T. 1542 

A tỳ đạt mà Thức thân túc luận, 16 quyền, 649 TL;N. 1261; T. 1539 

A tỳ đạt ma Giới thân túc luận, 2 quyền, 663 TL; N. 1282; T. 1540 

Ngũ sự Tỳ bà sa luận, 2 quyên, 663 TL; N. 1283; T. 1555 

DỊ bộ Tông luận, 10 tờ, 662 TL; N. 1286; T. 303 

A tỳ đạt ma luận, 2 quyền, 658 TL; N. 1291; T. 1554 


Thắng tôn thập cú nghĩa luận, I quyên, 648 TL; N. 1295; T. 2138 


37 


74. A tỳ đạt ma pháp uấn túc luận, 12 quyền, 659 TL; N. 1295; T. 1537 


75. Đại A La Hán Nan đề mật đa la sở thuyết pháp chú ký, 3 tờ, 654 TL; N. 1466; T. 
2030 


76. Đại thừa Tây du ký, 12 quyền, 646 TL; cộng tác với Biện cơ; N. 1503; T. 2087 


77. Đại từ ân tự Tam Tạng Pháp sư truyện, do Huệ Lập soạn năm 665, l6 quyền; N. 
1494 


B. Số dịch phẩm: 
Gồm 77 dịch phẩm. Nhưng chúng ta nên chú ý những điểm sau đây: 
1. Dịch phẩm số 2 thuộc về bộ Đại Bát nhã đáng lẽ không kê. 


2. Dịch phẩm số 4 mặc dù thuộc về bộ Maharatnakuta (Đại bảo tích) được xem như một 
dịch phâm của Pháp sư. 


3. Dịch phẩm số 33 và 34 chỉ rút từ số 35, đáng lẽ không kê. 

4. Dịch phẩm 64 chứa những câu của 63, đáng lẽ khôngkẻê. 

5. Dịch phẩm 42 chứa những câu của 45, đáng lẽ không kể. 

6. Dịch phẩm 58, chứa những câu của 57, đáng lẽ không kẻ. 

7. Dịch phẩm 49, chứa những câu của 40, đáng lẽ không kể. 

8. Tác phẩm 76 và 77 không phải dịch phẩm, đáng lẽ không kể. 
Như vậy, tổng cộng chỉ có 68 dịch phẩm. 
C. Phân loại các tác phẩm trên 
Thật khó phân loại cho cùng, bởi vì có nhiều tác phẩm không thể phân loại; nếu không đọc kỹ tất cả thì 
chúng ta thật khó bao gôm chúng trong bảng phân loại này. Tuy nhiên, bảng này ít nhất cũng giúp ta 
có một khái niệm về sự học uyên bác của Ngài Huyền Trang, xác định điển tích học và sở trường của 
Ngài. 

1. Đại thừa Tỳ-nại-da: số 33, 34 

2. Tiêu thừa A-tỳ-đàm: số 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74 

3. Các bộ thuộc Du già hay Đại thừa A-tỳ-đàm số 12,35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 4ó, 

48, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59 


38 


4. Các bộ thuộc Bát-nhã: số 1, 2, 3, 42, 45 

5. Các bộ thuộc TỊnh-độ: 9, 10, 11. 

6. Các bộ thuộc Mật tông: số 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 
7. Nhân minh luận bộ: số 52, 54 

§. Sử: số 76, 77 

9. Tiểu thừa phái: 71 

10. Ngoại giáo: số 73 


11. Không phân loại: số 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 43, 47, 53, 
0y T2. 


D. Sự bác học của Ngài Huyền Trang 


Sự phân loại trên cho ta thấy rõ sự uyên bác của Pháp sư đến mức nào. Ngài khởi đầu bằng Đại thừa 
Tỳ-nại-da vì Ngài thiên về lý tưởng Bồ tát và hoàn toàn bỏ qua Tiểu thừa Tỳ-nại-da vì những người 
trước Ngài đã đề cập đến phái này nhiều. Dịch phẩm của Ngài về Tiểu thừa A-tỳ-đàm gồm Lục túc, 
Phát-trí-luận, bộ Đại-tỳ-bà-sa danh tiếng và vài tác phẩm khác liên quan đến Luận câu xá. Sự đóng góp 
của Ngài trong phạm vi này rất giá trị vì duy trì hầu hết Nhất thê hữu bộ, gồm cả bộ Đại Tỳ-bà-sa. Thật 
đáng tiếc Pháp sư đã không dịch bộ A-hàm mà những người tiền bối của Ngài dịch không hoàn hảo 
lắm. Ngài thiên về văn học Du già rất rõ rệt, và chính vì vậy Ngài đã nuôi khát vọng Tây du để mang 
về bộ Du già Sư địa luận phô biến cho người Trung Quốc. Ngài cũng dịch bộ Đại-bát-nhã có thê xem 
như là nguồn cội của giáo lý Trung Quán và vì Pháp sư muốn nối nhịp cầu thông cảm giữa hai thuyết 
Trung Quán và Du già. 


Những sách Ngài dịch về Mật tông phản ảnh đức tin của Ngài về sự niệm thần chú và giảng nghĩa vai 
trò của những cơn mộng mị phép mâu và sự bói toán trong đời Ngài. Ngài cũng không quên dịch vài 
tác phâm vê Nhân minh, về Tịnh độ và hai tác phâm về Ngoại giáo. 

E. Quan niệm triết lý của Ngài Huyền Trang 

Từ những dịch phẩm, chúng ta có thể đặt ra những tư tưởng của Pháp sư. Ngài dịch tác phẩm số 71 (Dị 
bộ tông luận) có thê xem như là nhập đê giới thiệu những khuynh hướng tư tưởng tà phái có đông thời 
với Đức Phật. 


Ngài dịch Lục túc, Phát-trí-luận, Đại-tỳ-bà-sa và Câu-xá-luận, nhập đề cho Tiểu thừa A-ty-đàm dựa 
trên bộ A-hàm. 


Ngài dịch Du già Sư địa và những bộ luận liên hệ để phổ biến Đại thừa A-tỳ-đàm. 


39 


Ngài dịch những bộ luận Duy thức tông và những tác phẩm liên hệ để ghi lại những đặc điểm của tông 
phái mới mà Ngài tự cho là chính Ngài sáng lập ở Trung Quôc. 


Ngài dịch Đại-bát-nhã để khỏi bị cho là đi ngược giáo lý Trung Quán, đồng thời ngài cố dung hòa hai 
giáo lý Trung Quán và Du già. 


Ngài dịch vài tác phẩm về Mật tông và Tịnh độ tông để bênh vực đức tin riêng của Ngài vào sự thực 
hành hai môn phái ấy, với suốt thời gian Ngài chiêm bái và trở về. Ngài cũng muôn chứng tỏ ước 
nguyện của Ngài được tái sinh trên cõi trời Đâu Suất đề học Du già Sư địa luận với Bồ tát Di Lặc. 


Theo những xét đoán trên, Ngài Huyền Trang có thể xem là một nhà đại thừa dũng mãnh, đã tuyên 
dương giáo lý Duy thức và sự tu hành thiên về nguyện tái sinh ở trời Đâu Suất. Ngài được xem là vị 
sáng lập tông phái Pháp tướng Duy thức và ảnh hưởng của Ngài chói lọi đến nỗi làm lu mờ cả Tam 
luận tông. Tông này bênh vực Trung Quán. Sự đóng góp của Ngài trong địa hạt trí thức Phật học rất 
giá trị và sâu rộng vì Ngài đã giúp duy trì hầu hết bộ Tiểu thừa A-tỳ-đàm, Đại thừa A-tỳ-đàm, v.v... 
nhưng nguyên bản Phạn văn này bây giờ không còn thấy ở Ấn nữa. 


F. Sự chính xác trong các dịch phẩm của Ngài 

Để phán đoán sự chính xác ấy, cách độc nhất là so sánh những bản văn Ngài dịch với nguyên tác chữ 
Phạn, từng chữ và từng câu. Nhưng rủi thay tất cả nguyên tác Phạn văn đều đã mắt. Mặc dù mới đây có 
tìm được một ít bản thảo Phạn ngữ vẫn rất khó mà quả quyết đấy chính là bản mà Ngài đã dịch ra. 

Vì thời gian và khuôn khô sách này rất giới hạn, tôi chỉ xin so sánh ở đây bản dịch hàng đầu bài kệ thứ 
nhât của Luận Câu-xá do Ngài dịch với bản do Tam tạng Chân đê dịch, như thê chúng ta hy vọng dò 
xét sự chính xác theo đúng nguyên văn bản dịch của Ngài. 

Hàng đầu của bài kệ tiếng Phạn như sau: 

“Yah sarvatha sarvahatandhakarah” 


Ngài Chân Đề dịch: 


"Nhất thiết chủng trí điệt chư minh 
Trí huệ Phật phá tan các mê mờ." 


Pháp sư đã dịch: 


"Chư nhất thiết chủng chư minh diệt 
Người đã hoàn toàn phá tan mê mờ." 


Chân Đề có lẽ đã dịch danh từ 'YøzJ' bằng Trí" (huệ), trong khi Huyền Trang duy trì nghĩa nó bằng 


danh từ “Chư”. Sự dùng danh từ 'Yøz#' này rất quan trọng vì nó chỉ sự bình đẳng của Phật tử luôn luôn 
sẵn sàng cung kính trước bất cứ người nào đã đạt được chánh đẳng chánh giác. 


40 


Lại nữa, đối với danh từ Sarvafha sarvandhakarah, Ngài Chân Đề dịch là "nhất thiết chủng trí diệt chư 
minh" (trí Phật diệt hết mê mờ). Trước tiên sự dịch “Sarvaha" là trí nhất thiết chủng không được chính 
xác vì từ ngữ này ở đây nên dùng như một trạng từ hơn là một tĩnh từ. Pháp sư dùng "Nhất thiết chủng 
minh" để dịch "Sarvathaandhakarah" và "chư minh" để dịch "Sarva andhakarah". Vì Andhakarah ở 
đây có hai nghĩa. A4khishatan qjnanam và klishtasammoham, bản dịch của Pháp sư bao gồm cả hai ý 
nghĩa. Hơn nữa, với danh từ hz/z, Chân Đề đã đặt nó trước danh từ "chư minh" trong khi Pháp sư đặt 
nó ở sau cả hai từ ngữ nhất thiết chủng mình và chư mình, bởi thế bản địch Huyền Trang chỉ rõ sự diệt 
trừ cả klishtasammmoham và klishtanajnanam. Sự giảng giải Abhidharma Kosabhashya như sau chứng 
tỏ Pháp sư dịch rất sát nghĩa: 


"lacca Bhagavado Baddhasya praljpakshalabhenatyanam sarvatha sarvara  jneye 

punaranutpatthidharmatvaddhatam. to" sausarvathasarvahatandhakarah. Pratyekabuddhasravaka 
aqpiL kamam sarvara hatandhakarah. Klishtasammohatyantavigamat Na tu sarvatha. Tatha 
hyeshamBuddhadharmeshvaiviprakrshtadesakaleshu qartheshu artheshu canantaprabhedeshu 
bhavatyevaklishtama jnanam. ” 


Đoạn văn ngắn này chứng tỏ bản dịch của Pháp sư chính xác và sát nguyên văn đến mức nào. Ngày 
nay, ở Nhật Bản, Trung Hoa cũng như Việt Nam, chúng ta đều học Câu-xá-luận qua bản dịch của Ngài 
Huyền Trang và dùng bản dịch của Chân Đề để tra cứu. 


VI. HUYỄN TRANG, NHÀ TRƯỚC TÁC 


Về phương diện trước tác, Pháp sư không để lại nhiều tác phẩm, vì Ngài quá bận với việc dịch thuật. 
Ngoài ra, Ngài cũng còn nhiều việc làm khác để làm. 


Khi còn ở Ấn Độ, để dung hòa hai phái Đại thừa, Trung quán và Du già, Pháp sư đã viết bản Hội tông 
luận, "về sự dung hòa hai phái", gôm 3.000 đoạn. Tác phẩm này viết bằng Phạn ngữ. Đưa cho Giới 
Hiền Pháp sư xem, Ngài ca tụng nhiệt liệt và khuyên tất cả nên tìm đọc. Để bác những lời chỉ trích của 
các pháp sư tiểu thừa, như Prajnagupta (Bát-nhã-cúc-đa) đã viết một bản văn gôm 700 đoạn đã kích 
Đại thừa, Pháp sư viết cuốn "Chế ác luận" gồm 1.600 đoạn để bác bỏ cuốn sách trên bằng giáo lý đại 
thừa. 


Thật vô cùng đáng tiếc vì 2 bản văn viết bằng Phạn ngữ này đã mắt và đến cả bản dịch cũng không còn, 
vì chúng ta muôn biết Pháp sư làm sao để dung hòa hai học phái Trung quán, Du già và Ngài đã bác bẻ 
lý thuyết tiêu thừa ra sao để lập Đại thừa giáo. Tương truyền Ngài khởi dịch cuốn Đạo đức kinh ra 
Phạn ngữ theo lời yêu cầu của vua Kamarupa nhưng trong cuốn "Đời Ngài Huyền Trang" của Tỳ kheo 
Huệ Lập không nói đến tác phẩm này. 


Khi Pháp sư trở về Trung Quốc, thê theo lời Hoàng để Trung Hoa, Ngài viết Tây Vức ký, ghi lại cuộc 
du lịch Tây Vức bằng tiếng Trung Hoa. Tác phâm này được tàng trữ trong tạng kinh Trung Hoa, mang 
số 1503, bản Thư tịch vê Tam tạng Trung Hoa của Nanjio hợp tác với Biện Cơ. Chúng ta có thê chắc 
chắn răng tất cả các tài liệu đều do Pháp sư cung câp, còn lời văn, sự chọn chữ và câu thì do Biện Cơ 
đảm nhiệm, và cả hai cùng bàn về các đoạn mạch và sườn cốt của cuốn sách. 


4I 


Trong tác phẩm này, Pháp sư nói đến những xứ Ngài đã viếng thăm hay nghe nói, và tả chúng một 
cách tỉ mỉ dựa theo một dàn bài vạch sẵn. Những xứ quan trọng Ngài đã viếng thăm và nói đến gồm 


138 xứ, kế theo thứ tự sau đây theo Tây du ký. 


a- Tên xứ sở: 


Cuốn : 


há 420822212 yÀ05x4'ÊD bi r2bh SA 


10. 
1T. 
12. 
l5: 
14. 
L5, 
16. 
l1. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
25: 
24. 
TỐ 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
3Ì: 
32. 
33. 
34. Ca-tắt-thí 


Cuốn 2: 


A-kỳ-ni 

Khuất-chi 
Bát-lộc-ca 
Nô-xích-kiến 
Giả-thời 
Bồ-hãn-quốc 
Tốt-đồ-ly-sắc-na 
Táp-mạt-kiến 
NhỊị-mạt-hạ 
Kiếp-bố-đát-na 
Khuất-xương-nhĩ-ca 
Hát-hãn 

Bồ-hát 

Phát-địa 
Hóa-ly-tập-di-già 
Yết-sương-na 
Đát-mật 

Xích-ngạc diễn-na 
Hốt-lộ-ma 

Dũ-mạn 

Cúc-hòa diễn-na 
Hoạch-sa 
Kha-đốt-la 
Câu-mế-đà 
Dược-già-lãng 
Hắt-lô tắt-manh-kiên 
Hốt-lẫm 

Phược-hát 
Nhuệ-mạt 
Hồ-thiệt-kiện 
Đạt-thích-kiện 
Yết-chức 
Phạm-diễn-na 


42 


SP , Lam-ba 
36. Na-yêt la-hạt 
37. Kiện-đà-la 


Cuốn 3: 
38. Ô-trượng-na 
SN Bạt-lộ-na 
40. Đát-hựu thỉ-la 
41. Tăng-ha bổ-la 
42. Ô-lặc-thi 
43. Ca-thấp di-la 
44. Bán-nô-ta 
45. Yết-la-xà bỗ-la 

Cuốn 4: 
46. Kiệt-ca 
47. Chí-na bộc-để 
48. Xà-lạn đạt-la 
49. Khuất-lộ-đa 
50. Thiết-đa-đồ-lô 
Si: Ba-lý-dạ-đát-la 
52. Mạt-thố-la 
độ: Tát-tha-nê-thấp-phạt-la 
34. Tốt-lộc-cần-na 
5%. Mạt-để bổ-la 
56. Bàn-la-hấp-ma-bỗ-la 
Đ Cụ-tỳ-sương-na 
58. Á-bê-chế-đát-la 
29. Tỳ-la-san-nỏa 
60. Kiếp-tỷ-tha 

Cuốn 5: 
61. Yết-nhã cúc-xà 
62. A-du-đà 
63. A-da-muc-khê 
64. Bát-lã-da-già 
65. Kiều-thưởng-di 
66. Bệ-sách-ca 

Cuốn 6: 
G1. Thắt-la-phạt-thát-đề 
68. Kiếp-tÿ-la-phạt-tốt-đỗ 


43 


Cuốn 7: 


69. 
70. Câu-thi-na yêt-la 


71. 
§ 8 
Ti 
74. 
75. Ni-ba-la 


Cuốn 8 và 9: 


Cuốn 10: 


Cuốn 11: 


76. Ma-kiệt-đà 


Nm. 
78. 
79. 
80. 
61. 
82. 
83. 
84. 
85. 
S6. 
S7. 
88. 
89. 
90. 
01. 
92. 
93. Lâm-la-cư-tra 


94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
ID 
102. 


La-ma 


Bàn-la-niết-tư 
Chiến-chủ 
Phệ-xá-ly 
Phất-lật-thị 


Y-lạn-nỏa-bát-phát-đa 
Chiêm-ba 
Yết-châu-ôn-kỳ-la 
Bôn-na-phạt-đàn-na 
Ca-ma-lũ-ba 
Tam-ma-đát-tra 
Đam-ma-lật-để 
Kiết-na-nỏa-tô-phạt-lặc-na 
Ô-đà 

Cung-ngự-đà 
Yết-lăng-già 
Kiều-tát-la 

Án-đạt-la 
Đà-na-yét-kiệt-ca 
Chây-ly-da 
Đạt-la-ty-đà 


Tăng-già-la 

Cung-kiến-na-bổ-la 

Ma-ha-lặc-đà 

Bạt-lộc yết-liệp-bàn 
Ma-ha-lạp-bàn 

A-tra-li 

Khế-tra 

Phạt-lạp-tỳ 

A-nan-đà-bổ-la 


44 


103. Tô-lặc-đà 


104. Cụ-chiết-]a 
105. Ô-xà-diễn-na 
106. Trịch-chỉ-đà 
107. Ma-hê-thấp-phạt-la-bổ-la 
108. Tín-độ 
109. Mậu-la-tam-bộ-lô 
110. Bát-phạt-đa 
111. A-điểm-bà-súy-la 
112. Lang-yết-la 
114. Ba-lặc-tư 
114. Tí-đa-thế-la 
15: A-phản-trà 


116. Phạt-lặc-nỏa 


Cuốn 12: 


lÚ Tào-cử-tra 
118. Phất-lật-thị-tác-đảng-na 
119. An-đát-la-phược 
120. Khoát-tất-đa 
"D71, Hoạt-quốc 
122. Măng-kiện 
123. A-li-m 
124. Yết-lã-hồ 
125. Ngật-lật-sắc-ma 
126. Bát-]J-hạt 
127. Hê-ma-đạt-la 
128. Bát-đạt-sáng-na 
129. Dâm-bạc-kiện 
130. Khuất-lãng-nỏa 
131. Đạt-ma-tắt-thiết-để 
132. Thi-khí-ni 
153. Thương-di 
134. Kiếp-bàn-đà 
l5: Ô-sái 
136. Khê-sa 
137. Chiếc-cú-ca 


138. Cú-tát-đát-na 
b.- Hoàn cảnh địa lý 
Khi tả về xứ nào, Pháp sư đề cập đến địa dư trước hết. Nhờ thế mà chúng ta biết rằng kinh đô Kucha 
(Khuât-chi) chăng hạn, dài chừng 1.000 lý từ đông sang tây và 600 lý từ trung tâm đên phía băc. Kinh 


đô Kosala dài chừng 1.000 lý vây quanh là núi. Rừng dày trùng điệp và chu vi của thủ đô ước chừng 
40 lý. Kinh đô Ma-kiệt-đà chu vị chừng 5.000 lý. 


45 


c. Đất đai và nông nghiệp 


Sau khi tả hoàn cảnh địa lý, Pháp sư đề cập đến đất đai và nông nghiệp. Xứ Kashmir chăng hạn, rất 
thuận lợi cho nghề trồng trọt và sản xuất hoa quả đồi dào. Xứ Udyana không được phì nhiêu và sản 
phẩm của đất đai không được dồi dào, mặc dù người ta gieo tất cả loại hạt giông. Xứ này sản xuất rất 
nhiều nho nhưng ít mía. Đất có nhiều vàng và sắt lợi cho việc trồng cây củ nghệ. Những khu rừng tăng 
trưởng rất mạnh và hoa quả đồi dào. Và xứ Ma-kiệt-đà, đất đai rất phì nhiêu, mùa màng xanh tốt. Lúa 
trồng rất nhiều hạt lớn và có vị ngon ngọt. Lúa này có màu sắc sang chói và thường được cho là loại 
lúa của những bậc vương giả dùng. 


d. Khí hậu 


Sau đó Ngài tả về khí hậu. Xứ Mathùra (Mạt-thố-la) chăng hạn, có một khí hậu nóng trong khi xứ 
Samarkand (Táp-mạt-kiên) khí hậu ôn hoà. Xứ Udyana mùa hạ và đông điều độ, gió mưa đúng thời. 
Xứ Ca-thấp-di-la thời tiết băng giá, tuyết rất nhiều nhưng gió không đữ đội lắm. 


e. Tánh tình và phong tục 


Kế đến Pháp sư đề cập đến tánh tình và tập quán của người dân chăng hạn những người ở Urasa (Ô- 
lắc-thi) không biết đến công lý hay lễ lạc gì, họ có bản chất bạo động và hung dữ, ưa lừa dối lường gạt. 
Họ không tin Phật giáo. Người xứ Vaisali (Phệ-xá-l) trái lại, thật thà hiền lương, họ kính đạo đức, 
trọng học vấn. Họ cũng có người tà đạo và người theo chính pháp. Người xứ Varanasi thì lễ độ ôn hoà, 
kính trọng những người hiếu học. Phần đông tin theo tà thuyết, trừ một số ít tin theo Phật giáo. Người 
xứ Ma-kiệt-đà tính tình giản đị trung thực. Những người này kính trọng người ham học và rất tôn sùng 
Phật pháp. 


f. Những chùa thờ Phật và Đền thờ Thần 


Kế đến Pháp sư nói đến số lượng chùa và đền Ngài, thấy ở trong xứ. Ở Kiều chưởng di chẳng hạn có 
chừng 12 chùa suy sụp và hầu như hoang vu. Có tất cả chừng 500 vị sư ở trong những chùa â ấy học 
giáo lý tiểu thừa. Có chừng 50 đền thờ thần và số người tà giáo rất đông. Ở Xá-Vệ, có hàng trăm ngôi 
chùa phần đông đồ nát, ở đấy một số ít sư họ giáo lý của pháp Chánh lượng bộ. Ở Ma-Kiệt-Đà, có 
chừng 50 chùa chứa 10.000 vị tăng học Đại thừa giáo. Có nhiều đền thờ thần và người tà giáo rất đông. 


ø. Những tháp thờ Phật tích 


Pháp sư không bao giờ quên tả chỉ tiết những bảo tháp và chùa chiền chứa Xá lợi Phật hay có liên quan 
đến một vị học giả Ân Độ danh tiếng nào. Chẳng hạn trong Vương quốc Ba-Lợi-Ca, có một ngôi chùa 
mới. Trong chùa này, ở giữa phòng thờ tượng Phật vê phía Nam có một cái chậu Đức Phật thường 
dùng để tắm rửa, chứa chừng một "thốn" nước. Có nhiều màu chói mắt, nhưng thật khó nói được chậu 
ây làm bằng thứ kim loại hay đá gì. Ngoài ra còn có một cái răng Phật dài chừng 2 phân, rộng I phân, 
màu trắng ngà và chất sáng trong. Lại có môt chiếc cán chổi của Phật làm bằng thứ cỏ Kusa dài chừng 
5 tắc, chu vi hơn I tắc. Cán nạm ngọc quý. 


Tại xứ Vàrànasi, về phía đông bắc thủ đô, phía tây sông Vàrànasi, có một bảo tháp do vua A-Dục xây, 
cao hơn 24 thước, phía trong dựng một trụ đá màu xanh nhạt, bóng như gương. Mặt trụ sáng loáng rõ 


46 


ràng, và thường thường có thê thấy hình của Như Lai. Về phía tây nam chùa Lộc Uyên, có một bảo 
tháp bằng đá cũng do vua A-Dục xây. Mặc dù nền tháp đã suy sụp, tháp vẫn còn cao chừng hơn 24 
thước. Trước tháp có một trụ đá cao gần 20 thước, đá bóng sáng. Những người thành tâm đến khấn vái 
có thê thấy được nhiều hình ảnh khác nhau tùy điềm xấu tốt, và có nhiều người thấy thật. Đấy là nơi 
Như Lai đã chuyên Pháp luân sau khi chứng ngộ. 


h. Chùa liên quan đến những đệ tử Phật 


Suốt cuộc Tây du, Pháp sư tả tỉ mỉ tất cả những ngôi chùa có liên hệ đến những đại đệ tử Phật. Khi 
Ngài đến xứ Mathurà (Mạt-thố-la), Ngài thấy những bảo tháp chứa di tích những đệ tử Phật danh tiếng 
nhất như Ngài Xá-Lợi-Phất, Mục-Kiền-Liên, Phú-Lâu-Na Di Đà-La-Ni-Tử, Ưu-Ba-Li, A-Nan, La- 
Hầu-La, Văn-Thù và nhiều Bồ tát khác. Hàng năm suốt ba tháng ăn chay (tam nguyệt trai: tháng Giêng, 
tháng Năm, tháng Tám Âm lịch) và 6 ngày chay (lục trai) trong tháng, những tín đồ tranh nhau đề lễ 
bái, dâng cúng phẩm vật cho những tháp ấy. Tháp ngài Xá Lợi Phất thường được những người học 
giáo lý A-ty-đàm cúng bái, tháp Mục-Kiên-Liên do những người học tham thiên, tháp Mantaniputra do 
những người tụng kinh, tháp Ưu-Bà-Li do những vị ni sư, tháp La-Hầu-La do những người chưa thọ 
đại giới và tháp những Bồ tát do những người đại thừa. 


Ở thủ đô A-du-đà có một ngôi chùa cổ, ở đấy Thế thân Bồ tát trú trong 10 năm; trong thời gian ấy Ngài 
viết nhiều luận tiêu thừa và đại thừa. Gần đây. có một ngôi chùa cũng xưa là nơi Bồ tát Thế Thân giảng 
pháp cho những vị vua nhiều xứ, cho những ẩn sĩ và Bà la môn từ bốn phương. Về phía bắc bảo tháp 
chứa tóc và ngón tay, có những di tích một ngôi chùa cổ. Ngài luận sư Thăng Thọ phái Kinh bộ soạn 
bộ Tỳ-bà-sa luận ở đấy. Cách chừng 5 hay 6 lý về phía tây nam của thủ đô, ở giữa rừng cây Yêm-một- 
la, có một ngôi chùa cô, ở đấy Bồ tát Vô Trước nghiên cứu học hỏi và hướng dẫn những người xuất gia, 
cư sĩ. Bồ tát Vô Trước lên Linh Đài để học Di Lặc Bồ tát về Du già Sư-địa-luận, Trang nghiêm Đại 
thừa kinh luận, Trung biên Phân biệt luận v.v... và giảng giáo pháp vi diệu cho Đại chúng. Về phía tây 
bắc ngôi giảng đường cũ ấy người ta thấy một ngôi chùa cô gần sông Hằng về phía bắc. Ở giữa ngôi 
chùa ấy, có một bảo tháp cao hơn 25 thước, đây là nơi Thế Thân Bồ tát lần đầu tiên khát khao giáo lý 
đại thừa. Ở A-gia mục khư (khư: có nghĩa là gò đất hay khoảng đất bỏ hoang [BT]) có một ngôi chùa 
hơn 200 vị tăng. Đấy là nơi ngày xưa luận sư Giác Sứ soạn bộ Luận Đại-Tỳ-bà-sa. Lại ở ca Thấp Di La, 
có một ngôi chùa 30 vị tăng, nơi ấy ngày xưa Tăng già Bạt-Đà-La soạn bộ Thuận chánh lý luận. 


¡. Những câu chuyện 


Pháp sư không bao giờ quên kể những chuyện liên quan đến xứ sở hay nơi mà Ngài đến viếng. Nhờ 
vậy sự tường thuật của Ngài thêm linh động với những câu chuyện hứng thú lượm lặt từ khẩu truyền. 
Khi Pháp sư đến A-du-đà, Ngài kế chuyện Bồ tát Thế Thân theo Đại thừa như sau: 


"Ở trong một ngôi chùa cũ có một tháp gạch cao chừng 25 thước. Đấy là nơi Thế Thân lần đầu tiên 
khao khát Đại thừa giáo. Ngài Thế Thân đến từ Bắc Ấn. Lúc ấy Ngài Vô Trước sai một môn đệ ra gặp 
ngài Thế Thân. Người môn đệ đứng ngoài cửa số và khi đêm đã quá khuya, ông bắt đầu tụng kinh 
Thập địa, Thế Thân cảm thấy tâm bừng sáng và hối hận vô cùng vì đã không nghe được giáo lý vi diệu 
thậm thâm. Ngài quy mọi sự luống đối cho cái lưỡi, và dùng một con dao toan cắt lưỡi mình để sám 
hối khẩu nghiệp quá khứ. Nhưng Ngài Vô Trước liền đứng trước mặt tán dương Ngài như sau: 


47 


"Giáo lý đại thừa chứa những nguyên lý vi diệu của chân lý, chư Phật đều tán thán Đại 
thừa và thánh hiền thờ kính. Bây giờ tôi muốn nói, đã đến lúc ông nên tự mình nhận 
thức. Không gì công đức bằng. Theo lời dạy cao cả của chư Phật, cắt lưỡi không phải là 
sám hối. Ngày xưa, lưỡi ông dùng để phí báng Đại thừa, thì nay ông nên dùng lưỡi sửa 
lỗi mình và tự đổi mới, đấy là điêu hay nhất. Nếu ông ngậm miệng không còn thốt lời 
nào thì phỏng có ích lợi gì?" 


Nói xong Vô Trước biến mất. Thế Thân vâng lời, không cắt lưỡi nữa. Sáng hôm sau, Ngài đến lạy 
VôTrước, và được nghe giảng Đại Thừa. Từ đây Thê Thân ngày đêm học hỏi, tư tưởng cao rộng. Ngài 
việt chừng 100 bộ luận về Đại thừa được rât nhiêu người đọc và bàn đên." 


Khi Pháp sư đến Xá-vệ, Ngài kể chuyện quy y của Chỉ-Man theo Phật giáo, chuyện ông Cấp Cô Độc 
mua Kỳ Viên, chuyện vua Lưu Ly tàn sát dòng họ Thích Ca. 


Khi tả về thành Ca-Tỳ-La-Vệ, Pháp sư còn tả tỉ mỉ chuyện Tiên A-Tư-Đà đoán vận mệnh thái tử và 
những giai đoạn trong đời Cù Đàm từ lúc ở nhà tại kinh đô Ca-Tỳ-La-Vệ. Khi kể về Câu-Thi-Na, Pháp 
sư kế rành mạch chuyện đức Phật nhập Niết bàn và chuyện ba lần Ngài đã ra khỏi quan tài. Lần đầu 
tiên Ngài đưa ra hai cánh tay và hỏi A-Nan xem ca Diếp đã đến chưa. Lần thứ hai, Ngài ngồi dậy giảng 
pháp cho thân mẫu. Lần thứ ba Ngài đưa chân ra cho Ma-Ha-Ca- -Diếp. Tại Ba-La-Nại, Pháp sư kê 
chuyện Bồ tát sinh làm nai chúa và đã tình nguyện hy sinh mình để cứu sống một nai mẹ. Ngài cũng kế 
tường tận về lần thuyết pháp đầu tiên của đức Phật ở Phệ-xá-ly. Ngài kế chuyện người con gái có chân 
nai và sinh 1.000 con trai. Ở Ma-Kiệt-Đà, Pháp sư kế chuyện địa ngục do vua A-Dục xây, chuyện 
thành phố Ba-tra-ly-Phật, chuyện A-Pháp A-Ma-Lặc, sự quy y của A-Dục, và cuộc tranh luận giữa 
những Phật tử và người ngoại đạo. 


j. Hoàn cảnh địa dư của Ấn Độ 


Ngoài sự tường thuật các xứ sở Ngài đã đi qua, Pháp sư còn nhận xét tổng quát về địa dư xứ Ấn, khí 
hậu, phép đo lường, thiên văn, lịch pháp, các thành phố, lâu đài, chỗ ngồi, cách ăn mặc, áo quần, tập 
tục, sự sạch sẽ và hay tắm của dân chúng, chữ viết, ngôn ngữ, sách, sự nghiên cứu Phệ-đà, những tông 
pháp Phật học, những giai cấp, hôn nhân, hoàng gia, thuốc, v.v... Sự miêu tả này rất quan trọng vì nó 
trình bày một hình ảnh rõ ràng của xứ Ấn Độ vào thế kỷ thứ 7 cùng với phong tục tập quán của dân 
chúng, sự giáo dục, chính thể v.v... 


Trước hết, Pháp sư giảng tên của Ân Độ như sau: 


Danh từ Thiên Trúc có nhiều cách giảng khác nhau và rất mơ hồ. Ngày xưa Tàu âm là Thân độc hay 
Hiền đậu, ngày nay được trở thành Ấn Độ theo Hoa ngữ có nghĩa là mặt trăng. Mặt trăng có nhiều 
danh từ chỉ và Ấn Độ là một. Vì trong xứ này những thánh hiền thường hướng dẫn thế sự như mặt 
trăng chiếu khắp. Do đó mà có tên Ấn Độ. 


Đoạn Pháp sư tả chu vi của 5 xứ Ấn là hơn 90.000 lý. Ba bề là biển. Về phía Bắc có núi tuyết chắn 
ngang, rộng về phía bắc hẹp. về phía nam, có hình bán nguyệt. Toàn diện tích đất chia thành 70 xứ. Các 
mùa nóng nực và đất có nhiều nước. Đất trồng trọt đựơc dẫn thủy dồi dào nên rất phì nhiêu. Miền nam 
có nhiều rừng, nhiều cỏ và xanh tốt. Miễn tây đất chai sạn và không hoa mâu. 


48 


k. Tỉnh thần, bản sắc dân Ấn 
Pháp sư có những nhận xét sau đây về tính tình, tinh thần người Ấn. 


Mặc dù họ có bản tính rụt rè hấp tấp, họ tỏ ra rất lương thiện và trực tính. Về tài sản họ không làm giầu 
phi pháp. Về các nhiệm vụ công dân, họ cho phép nhiều dễ dãi. Họ sợ hình phạt đời sau và khinh 
thường nghề nghiệp sinh lợi. Họ không ưa dối trá lường gạt, và dùng sự thề thốt đề tôn trọng giao ước. 

Nền hành chính của họ rất mực công bình chính trực, phong tục tập quán rất thanh bình hòa nhã. 
Những tội nhân phản loạn vượt luật triều đình hoặc âm mưu phản chủ thường bị cầm tủ khi việc ác bại 
lộ. Nhưng họ không bị hình phạt thê xác. Họ được tự do sống chết mặc họ, nhưng không được kế làm 
người nữa. Nếu có phạm vào thuần phong mỹ tục hay công lý, không trung hiểu, thì bị cắt mũi, tai 
hoặc chân hay đày biệt xứ hoặc đến biên địa hoang vu. Về những tội khác, có thể nộp tiền để chuộc tội. 

Các tội nhân không bị tra tấn đề é ép thú tội. Nếu một tội nhân thành thật thú tội thì chỉ bị phạt xứng với 
tội lỗi. Nếu tội nhân cố che giấu bào chữa, sẽ bị thử thách bằng 3 thứ: nước, lửa, thuốc độc đề biết sự 
thật và trị tội. (Nếu quả thật vô tội, thì nhờ các thần linh, ba thứ ấy sẽ không làm hại được người bị thử 
thách theo lòng tin thời bấy giờ. Lời chú của dịch giả). 


I. Sự sạch sẽ: 


Pháp sư tỏ ra có nhận xét sắc bén khi Ngài kê về những đặc điêm sau đây của người Ân, về sự sạch sẽ 
của họ, về sự tăm rửa trước sau khi ăn, sự tăm băng nước thơm: 


"Họ hết sức tôn trọng sự sạch sẽ. Không mãnh lực gì đổi được ý định của họ về phương diện này. 
Trước khi ăn họ tắm rửa. Họ không bao giờ ăn thức ăn thừa. Chén bát ăn không được chuyền quanh. 
Những chén bát gỗ và đất mỗi khi dùng là bỏ. Chén bát bằng vàng, bạc, đồng, sắt thì được chùi đánh 
bóng. Sau khi ăn, họ dùng cành liễu để xỉa răng, đoạn rửa tay, súc miệng. Trước khi tắm rửa, họ không 
động chạm nhau. Sau khi tiểu tiện họ cũng rửa sạch. Thân thể họ thoa nhiều thứ hương khác nhau gọi 
là phấn trầm hương và mạt hương. Khi những vị vua tắm thì có nhạc công đánh trống đàn hát. Trước 
khi dâng lễ hay cầu nguyện họ cũng tắm rửa rất kỹ càng." 


m. Giáo dục: 


Pháp sư có vài nhận xét đúng đắn về giáo dục ở Ấn. Những trẻ vỡ lòng học cuốn sách 12 chương gọi là 
Tât-đàm. Sau khi lên bảy họ lân lượt học các bộ luận sau đây: 


I. Thanh minh: Khoa học về âm thanh, danh từ, ngôn ngữ, nguồn gốc và những chữ 
cùng øôc. 


2. Công xảo minh: khoa học về các nghệ thuật, tiêu xảo, máy móc, âm dương, lịch v.v... 


3. Y phương minh: Khoa học về y lý, bao gồm những câu thần chú, bí thuật, đá trị bệnh, 
thuật châm cứu v.v... 


4. Nhân minh: Khoa học vê những vân đê nội tại, xét vê ngũ luân, những nguyên lý vị 
tê về nhân quả. 


49 


Những người Bà-la-môn học bốn quyên Vệ-đà. 
1. Thọ (Ayurveda): Dạy sự dưỡng sanh tính tình nhân cách. 
2. Trì (Yajurveda): Nói về tế lễ, cầu nguyện. 
3. Bình (Sàmaveda): Nói về lễ nghi, bói toán, chiến lược, binh, chiến hành. 
4. Chú (Atharvaveda): Khoa học về thần bí như niệm chú, thuốc. 
n. Sự đo lường: 


Pháp sư tả sơ qua về đơn vị chiều dài của người Ấn thời bấy giờ. Đơn vị căn bản là do tuần bằng một 
ngày quân hành, theo truyền thống các vị thánh vương xưa để lại. Tính theo thời xưa 1 do tuần bằng 40 
lý. Ở Ấn thường dân tính nó bằng 30 lý và trong các thánh giáo, nó bằng 16 lý. Một do tuần bằng 8 
Câu-lô-xá (Kroshas). Một Câu-lô-xá là khoảng cách từ đấy 1 tiếng bò rồng to có thể nghe. Câu-lô-xá 
(Kroshas) gôm có 500 cung (dhanu). Một cung (dhanu) chia thành 4 khuýu tay (hastas). Một khuýu tay 
(hasta) gồm 24 đốt (angulis). Một đốt tay (anguli) gôm 7 hạt lúa (yavas) v.v... cho đến 1 con chấy 
(yuka), con rận (liksha), một hạt bụi trong ánh năng xuyên qua khe cửa, một sợi lông bò, I lông cừu, l 
lông thỏ v.v... mỗi thứ chia thành 7 phần đến 1 anu (vi tế). Hạt bụi nhỏ xíu này chia ra 7 phần thành 
một hạt vô cùng nhỏ, không thê chia được nữa mà không trở thành hư vô, và được gọi là cực v1. 


Pháp sư lại nói đến sự phân chia thời gian ngắn nhất gọi là sát-na (kshana), 120 sát-na làm thành một 
đát sát-na (takshana), 60 đát-sát-na bằng I lạp-phược (lava), 30 lạp phược bằng 1 mâu-hô-lật-đa 
(muhurta), 5 mâu-hô-lật-đa thành một thời (kala), 6 thời (kàlas) thành một ngày đêm (ahoratra). Nhưng 
thường người ta chia ngày đêm thành 8 kàlas (§ thời). Khoảng thời gian từ trăng khuyết cho tới trăng 
tròn gọi là suklapaksha (bạch-phẩn). Khoảng thời gian từ trăng thượng tuần cho đến khi tối hoàn toàn 
gọi là krishnapaksha (hắc-phân). Khoảng này dài 14 hay 15 ngày vì có tháng thiếu, tháng đủ. Hắc phần 
và bạch phần tiếp theo làm thành một tháng, 6 tháng là 1 hành (ayana). Khi mặt trời đi chuyển bên 
ngoài thì gọi là Bắc hành, khi đi chuyển bên trong thì gọi là Nam hành. Hai thời kỳ này họp thành một 
năm (vatsara). Một năm lại chia thành 6 mùa. Từ ngày I6 tháng giêng đến rằm tháng 3, thời tiết dần 
dần nóng nực. Từ I6 tháng 5 đến rằm tháng 7 là mùa mưa, từ 16 tháng 7 đến rằm tháng 9 là mùa tăng 
trưởng mãnh liệt, từ 16 tháng 9 đến rằm tháng I1 là mùa dần dần lạnh, từ 16 tháng I1 đến rằm tháng 
12 là mùa rất lạnh. 


Theo thánh giáo của Như Lai, một năm chia ra 3 mùa. Từ ngày 16 tháng giêng đến rằm tháng 5, đây là 
mùa nóng, từ 16 tháng 5 đến rằm tháng 9 là mùa mưa. Từ I6 tháng 9 đến rằm tháng giêng là mùa tét. 
Hoặc năm chia làm 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Ba tháng mùa xuân gọi là Chế-tát-la (chaitra), Phệ-xá- 
thư (vaisakha), Thệ-sắt-ha (jyeshtha), theo trung Hoa là từ ngày 16 tháng giêng đến rằm tháng 4. Ba 
tháng mùa hạ là An-sa-đà (Ashadha), Thất-phiệt-nỏa (Sravan), Bàn-đát-la-bát-đà (Bhadrapada) từ ngày 
l6 tháng 4 đến rằm tháng 7. Ba tháng mùa thu là A-thấp-phược-khố-xà (Asvina), Ca-lặc-đê-ca 
(Karttika), Mạt-già-thủy-ra (Màrgasirsha) từ ngày 16 tháng 7 đến rằm tháng 10. Ba tháng mùa đông là 
Báo-sa (Pushya), Ma-khư (Bàgha), Phá-lặc-lũ-noa (Phalguna), từ ngày 16 tháng 10 đến rằm tháng 
giêng. Theo cách phân chia này, những vị tăng theo lời dạy của Phật, thường giữ hai mùa an cư, hoặc 
là ba tháng đầu hay ba tháng sau. Ba tháng đầu theo Trung Hoa từ 16 tháng 5 đến rằm tháng 8. Ba 
tháng sau từ 16 tháng 6 đến rằm tháng 9. Những vị dịch kinh và luận ngày xưa nói mùa kiết hạ kiết 


50 


đông. Đấy là vì ở biên địa không hiểu cách đọc của miền Trung Quốc cho đúng, hoặc họ dịch kinh 
trước khi năm vững thô ngữ địa phương, nên có lâm lân. 


ö. Dinh thự nhà cửa 


Pháp sư cũng chú ý tả rất rành mạch về những thành phó, dinh thự, nhà cửa: "Làng xóm đều có cổng 
hình vuông, rộng và cao. Những con đường lớn, đường nhỏ thì ngoằn ngoèo, không bằng phẳng, có 
nhiều ụ đất tường và công dơ dáy. Sạp, cửa tiệm có những bảng tên và nằm hai bên đường. Đồ tế, ngư 
ông, ca sĩ, kịch sĩ, đao phủ, người quét đường, đều có nhà ở ngoài khu vực làng. Đi đường thì họ đi 
bên trái. Nhà họ có thành bao quanh. Đất thấp và âm, những thành quách có nhiều lớp gạch. Tường 
làm bằng tre đan và gỗ. Nhà có hành lang và những lần gỗ có mái phăng tô vôi và lợp ngói. Những tòa 
lầu đều làm theo một kiêu như ở Trung Hoa. Tranh, cói cỏ, ngói hay bảng gỗ đều được dùng làm đồ 
lợp. Vôi hồ để tô tường. Nên nhà được rắc phân bò cho hợp vệ sinh. Thỉnh thoảng cũng. rắc hoa. 
Những tu viện thì được xây cất khác thường, có gác chuông ở bốn góc và những gian trại có tầng. Kèo 
cột đòn tay đều có chạm trổ công phu. Cổng, cửa số, thành lũy đều được vẽ nhiêu hình đề trang hoàng. 
Những nhà ở của thường dân thì sặc sỡ ở bên trong và giản dị ở bên ngoài. Chỗ danh dự là chỗ giữa 
nhà, cao rộng và đặc biệt. Những gian phòng có nhiều tầng và những nhà hai tầng đều theo những kiểu 
mẫu khác nhau. Cửa mở về phương đông. Ngai vua cũng hướng đông." 


p. Chô ngôi, cách ăn mặc 


"Để ngồi và nghỉ ngơi, họ dùng giường bằng dây bện lại. Những người trong Hoàng gia, những người 
tai mắt, học giả, công chức, người giâu trang sức khác nhau, không theo cùng một kiểu. Ngôi vua thì 
cao, rộng và cần nhiều ngọc, gọi là ngai sư tử, bọc nhiều vải quý. Chỗ vua đề chân được trang hoàng 
bằng ngọc. Phần đông dân chúng và công chức dùng những ghế ngồi chạm trổ đẹp đẽ và trang hoàng 
sặc sỡ tùy thích." 


Pháp sư tả quần áo của họ không được may cắt, họ thích phục sức giản dị mầu trăng và khinh thường 
những mẫu sắc hỗn độn lòe loẹt. Đàn ông mặc những tắm vải quân quanh thắt lưng, vắt qua vai và 
thòng xuống dọc thân thể về bên phải. Áo đàn bà cũng quấn ngang thắt lưng và phủ xuông, hai vai đều 
che kín. Trên đỉnh đầu họ có một búi tóc, tóc còn lại bỏ xõa xuống, Một số người cắt râu mép và có 
những tập tục kỳ dị. Họ mang tràng hoa quanh đầu, thân thê trang Sức bằng vàng ngọc và đeo kiêng. cổ. 
Áo của họ gồm có Kiều-xa-la (Kausheya) là lụa dệt bằng tơ tằm hoang, Xô-ma (Kshauma) làm bằng 
vải kép, Kiêm-bát-la (Kambala) dệt bằng lông đê mịn và có thê xoăn lại, được xem là vải mặc rất quý. 
Ở Bắc Ấn, thời tiết cực lạnh, dân chúng mặc áo quần chật và ngắn, trông như những người rợ Hồ. Áo 
quần và cách trang sức của những người tà giáo có nhiều kiêu pha trộn và nhiều màu. Họ mang lông 
công và đuôi công, hoặc trang sức bằng sọ người (kapaladharinas) và kiềng cổ, hay đi trần truồng. Họ 
mặc áo bằng lá hay vỏ cây, nhồ tóc râu hoặc đề tóc rất dài ở hai bên thái dương, còn tóc trên đỉnh đầu 
thì bện lại. Áo quân thường nhật thì không đồng nhất, có màu đỏ hoặc trắng. 


Những vị tăng có ba y, ba y ấy có nhiều kiểu tùy theo tông phái, đường viền rộng hoặc hẹp, những 
mảnh vá (điệp) hoặc nhỏ hoặc lớn. Áo tăng-khư-vĩ phủ vai trái che hai nách, hở bên trái và kín bên 
phải, được cắt dài quá thắt lưng. Áo Nê- -phúa-ta-na không có thắt lưng, khi mặc thì xếp thành những 
nẹp và buộc lại bằng dây. Màu áo thay đổi tùy tông phái, hoặc vàng hoặc đỏ không giông nhau. Những 
người giai cấp Sát-đế-ly và Bà-la-môn trong sạch giản dị, sống đạm bạc cần kiệm. Những vị vua, đại 
thần có áo quân và đồ trang sức đẹp đẽ nhiều màu. Họ trang điểm đầu bằng vòng hoa và mũ nạm ngọc, 


5 


mang nhẫn, , VÒN, kiềng. Có những thương gia giàu có chỉ chuyên bán đồ trang sức. Phần đông đi chân 
trần, một số mang giày đép. Họ nhuộm răng, đen hoặc đỏ, sửa soạn tóc, xâu tai, trang điểm mũi và có 
mắt lớn. Đấy là vẻ bên ngoài của họ. 


q. Mẫu tự 


"Về mẫu tự thì do Brahmadeva (Phạm Thiên) sáng chế và truyền lại cho đến nay. Có tất cả 47 chữ, 
phối hợp tùy đối tượng và dùng tùy trường hợp. Mẫu tự này: truyền bá sâu rộng và lập thành nhiều 
ngành. Tùy địa phương và dân chúng có ít thay đổi, nhưng kế chung các từ ngữ không khác nguyên 
trạng bao nhiêu. Trung Ấn còn giữ sự chính xác của thần thánh. Cách phát âm rất trong sáng và đáng 
làm mẫu mực. Những người ở biên địa và vài vùng khác thì lại có nhiều cách đọc sai lầm, thiên về sự 
thô hóa ngữ và không kê đến sự duy trì bản sắc uyên nguyên. Về các ký sự, có một viên chức ghi chép 
và giữ gìn. Những sử gia gọi là Nilapita (Ni-la-bê-tra) ghi lại các biến cố lành dữ, các tai ách và các 
việc may mắn đã xảy ra." 


Như vậy cuốn Tây Vực Ký ngày nay thật là quan trọng, vì đó là cuốn sách độc nhất miêu tả một cách 
chính xác và linh động xứ Ấn Độ vào thế kỷ thứ 7, với quang cảnh địa lý, khí hậu, thảo mộc, nông 
nghiệp, với bản sắc dân tộc, những nơi Phật tích. Cunningham viết sách về cô Ấn với cuốn Tây Vực 
Ký bên cạnh, ông ta định xứ các nước ngày xưa và đò tên của chúng theo những chỉ tiết mà Pháp sư đã 
viết trong sách Ngài. Hầu hết những Phât tích đều được tìm ra và tên những tháp được xác nhận nhờ 
cuốn Tây du của Ngài. Nhiều học giả Nhật đưa ý kiến làm lại cuộc Tây du của Ngài Huyền Trang theo 
hết đường đi của Ngài đến Ấn Độ, hy vọng sẽ có nhiều khám phá mới lạ quan trọng trong phạm vi 
Phật học. Hơn nữa, trong cuốn sách này Ngài cũng đã cho nhiều chỉ tiết về lịch sử Phật giáo, sẽ làm 
sáng tỏ sự thành lập các chi phái Phật học và nêu rõ vai trò của những luận sư quan trọng trong sự lập 
thành các thuyết phái mới. Quyên Tây Vực ký của Pháp sư thật đã đóng góp rất nhiều trong địa hạt lịch 
sử và địa dư Ấn Độ, cũng như địa hạt Phật học. 


Để thấy phần nào tính tình cao thượng, học thức uyên bác và văn chương điêu luyện của Ngài, chúng 
ta tạm dịch ra đây toàn bức thư của ngài gửi cho Prajna-prabha (Trí Quang), một vị Tỳ kheo Ấn ở 
Nalanda. Qua bức thư này, chúng ta cũng có thê thấy được sự kính trọng của ngài đối với Pháp sư Giới 
Hiền. 


"Tỳ kheo Huyền Trang triều Đường, xin cung kính gởi bức thư này đến Tam tạng Trí Quang ở Ma- 
Kiệt-Đà, Trung Ấn. Kế từ khi pháp đệ bái biệt Ngài, hơn 10 năm đã trôi qua. Vì đường sá cách trở cho 
đến nay đệ vẫn chưa được tin tức gì của Ngài và với thời gian hoài niệm của đệ về Ngài càng ngày 
càng sâu đậm. 


Nay có Tỳ kheo Pháp Trưởng (Dharmarudha) đến cho hay Ngài vẫn được khang an, đệ thực vui mừng 
như chính mắt được chiêm ngưỡng tôn nhan, nỗi mừng không tả xiết. Nay tiết trời có thay đổi ngày 
càng nóng nực, chẳng hay Ngài thấy pháp thê thế nào. 


Năm qua, tin lại cho hay rằng luật vô thường đã mang đi vị pháp sư cao cả của chúng ta, Ngài Giới 


Hiền. Nghe tin đệ thật bàng hoàng như sét đánh ngang tai. Ôi! Con thuyền trên bể khổ đã chìm và đôi 
mắt của trời và người đã khuât dạng. Có ngờ đâu nôi sinh ly đã giáng xuông chúng ta quá sớm. 


S2 


Vị hộ trì chánh pháp thật đã trồng những hạt giống lành và vun xới cây công đức từ vô lượng kiếp, cho 
nên ngày nay vóc mạo Ngài thì uy nghĩ, thiên tư thì xuất chúng. Ngài đã thừa hưởng đức hạnh của ngài 
Thanh Thiên và vinh quang của Ngài Long Thọ. Ngài đã đốt lại bó đuốc Tuệ và treo cao ngọc chánh 
pháp. Ngài đã dập tắt ngọn lửa nồng trong núi rừng tà kiến khắc phục cơn đại hồng thủy của biển ngụy 
thuyết. Ngài đã cỗ võ những người biếng nhác, khiến họ tiến lên đường đến đất châu ngọc và đã chỉ 
đường cho những kẻ lạc lầm. Vĩ đại thay, cao cả thay, cột trụ lớn của cánh cửa Pháp mà Ngài là tượng 
trưng ây. 


Hơn nữa, giáo lý tam thừa, nhị giáo, tất cả những đề tài về thuyết trường tồn và hủy diệt của các tà phái 
Ngài đều thông suốt tường tận. Ngài hiểu rõ nghĩa trong câu uân khúc nhất và hiểu nghĩa tất cả những 
thuyết bí ân. Những Phật tử và người khác đạo đều tìm đến Ngài và Ngài trở thành vị lãnh đạo tâm linh 
của Ấn Độ. Những lời dạy của Ngài chân thành và chính xác, Ngài dạy suốt ngày đêm chẳng nề mỏi 
mệt. Lời dạy của Ngài làm lợi lạc cho cả mọi người, biến đổi tùy theo nhu câu và khả năng của họ, và 
dòng kiến văn của Ngài không bao giờ cạn. Ngay khi đệ đi tìm chánh pháp, đệ đã có may mắn được dự 
các buổi thuyết pháp của Ngài và nghe những lời vàng ngọc. Mặc dù còn ngu muội kém hèn, đệ cũng 
đã lãnh hội được rất nhiều qua những lời Ngài chỉ giáo. Khi đệ trở về Xứ, Ngài đã không nề hà ban cho 
những lời dạy quý hóa và ân cân nhăn nhủ. Ngay giờ đây, đệ vẫn còn như văng bên tai tiếng Pháp âm 
huyền diệu. Chúng ta những tưởng Ngài còn trường thọ để chúng ta được noi theo gương mâu cao vời 
của Ngài. Thế mà ngờ đâu, luật vô thường một sớm đã gọi Ngài đi vào vô tận. Nghĩ đến sự Ngài khuất 
bóng mà không trở lại, đệ thật muôn vàn cảm thán. 


Pháp huynh đã từ lâu thụ giáo với Ngài và hầu cận bên Ngài từ thơ ấu, có lẽ pháp huynh khó lòng cưu 
mang nỗi biệt ly đau đớn thế này. Nhưng chúng ta làm được gì bây giờ? Mọi pháp đều phải chịu sanh 
diệt, luật vô thường khắt khe dường ấy! Xin cầu mong pháp huynh chóng qua cơn tang thương này mà 
không quá ưu tư. 


Ngày xưa, khi Đức Thế Tôn qua đời, Ca Diếp tôn giả can đảm gánh trọng trách cao quý của Ngài và 
sau khi Thương Na Hoa Tu từ trần, Ưu-ba- -cúc-đa đã truyền bá chánh pháp sâu xa. Ngày nay, Pháp sư 
đã khuất bóng, thiết nghĩ pháp huynh hãy tiếp tục sứ mạng của Ngài. Cầu mong pháp âm huyền diệu 
của huynh sẽ tuôn chảy như nước non cao. Trong các kinh điển mang về, đệ đã dịch được bộ Du- -già 
Sư-địa và những bộ khác, tính cả hơn 30 quyền. Bản dịch Câu-xá và Thuận-chính-lý vẫn chưa xong và 
đệ hy vọng hoàn tất năm nay. 


Thiên Tử Đường. triều vẫn được khang an, giang sơn vững chắc, với lòng từ bi của ngôi Thiên đề, Ngài 
đã đóng góp nhiều trong công việc truyền bá giáo lý của đẳng Pháp vương. Ngài đã đề tựa cho tất cả 
những sách mới dịch. Ngài ra lệnh cho đình thần sao chép các bản dịch và cho lưu hành khắp xứ cũng 
như trong các nước lân bang. Mặc dù chúng ta đang ở khoảng cuối của thời tượng pháp, giáo pháp 
cũng vẫn còn chói ngời quang minh không khác thời mà Thế Tôn thuyết trong vườn Thệ-đa, xứ Thất- 
la-phiệt. 


Đây là những tin tức đệ xin chuyên đến. Khi qua Tín-độ-hà, đệ đã đánh mất một ngựa chở đầy kinh 
sách, đệ xin viết lại đây những cuốn đã rơi mất. Kính mong tôn huynh gởi lại cho đệ khi nào có dịp. 
Cùng với thư này, đệ có kèm theo ít lễ vật cúng đường, xin tôn huynh hoan hỷ. Đường dài trắc trở, khó 
thể gửi nhiều, dám mong tôn huynh đừng chê trách. 


Đệ xin kính bái." 


53 


VIHI.HUYÉN TRANG, NHÀ THẢN BÍ 


Chúng ta đã thấy Pháp sư là một học giả, một giảng sư, một nhà hùng biện, một dịch giả và một tác giả. 
Sự học rộng tài cao khiến Ngài thành một vị trí thức không lồ giữa những người. đồng thời. . Nhưng điều 
kỳ lạ là ở nơi Ngài có một tâm tư thần bí sâu đậm, một lòng tin nông nhiệt gân như cuồng tín, vượt 
ngoài mọi tưởng tượng. Trong suốt đời sống của Ngài, chúng ta chứng kiến một sự hỗ tương tác động 
giữa cầu khẩn, bói toán, thần thông và mộng mị đến nỗi mọi sự kiện quan trọng trong đời Ngài hình 
như được quyết định, không phải bởi những suy nghĩ đắn đo dựa trên thực tại, mà chính bởi một vài 
sức mạnh huyền bí mà Pháp sư hoàn toàn tin tưởng. 


1. Lòng tin nồng nhiệt 


Lòng tin nồng nhiệt của Pháp sư thật kỳ lạ và vô song. Trong khi Ngài đi chiêm bái, lúc đến một tháp 
hay Phật tích nào được xem là có tàng trữ xá lợi Phật, Pháp sư không bao giờ quên đên chiêm ngưỡng 
và đảnh lễ một cách thành tín. 


Khi Pháp sư đến xứ Nagarahara, Ngài đảnh lễ và đi nhiễu xung quanh tháp do vua A-Dục lập lên tại 
chỗ Bồ tát Thích Ca trải áo bằng da nai và tóc trên bùn để đức Phật Nhiên Đăng bước qua. Một khi 
Pháp sư đến thành Phật Đảnh Cốt, Pháp sư cho nghiền một ít hương bột thơm đề in dấu sọ của đức 
Phật và Ngài được hình ảnh một cây Bồ đề. Cũng tại thành này, Pháp sư đảnh lễ mắt của Đức Phật. Y 
Tăng già lê của đức Thế Tôn làm bằng vải rất mịn, tích trượng với những vòng tròn bằng sắc trắng và 
cán băng gỗ trầm hương. Pháp sư cũng có cúng 50 đồng tiền vàng, một ngàn đồng tiền bạc, bốn tràng 
phan /Lá cờ (BT)J rất đẹp, hai cuộn lụa và hai bộ y. 


Pháp sư tự đi một mình đến thành phố Dipankara để đến thăm động đá, tại đây đức Như Lai đã điều 
phục được con rắn thần và để lại hình bóng của Ngài. Trên con đuờng đi, Pháp sư gặp năm tên tướng 
cướp. Những tên này bị nhiếp phục bởi tín tâm và tánh vô úy của Ngài nên cũng đi theo để được chiêm 
bái bóng của đức Phật. Pháp sư đi vào động đá một mình, mò đường khoảng năm mươi bước và chạm 
vào bức tường phía đông, Ngài đứng lại, và với một lòng chí thành, Ngài lễ hơn trăm lạy. Khi không 
thấy gì hiện ra Ngài tự trách những bất tịnh nghiệp trong quá khứ và khóc than ảo não. Đoạn Ngài 
thành khẩn tụng những bài kệ tán Phật trong kinh Srimàla-devi-simhanada (Thắng Man) và những kinh 
khác. Trong khi tụng, Ngài quỳ lạy và lạy đến lần thứ 100 thì có một ánh sáng lớn bằng bát ăn hiện ra 
trên tường rồi biến mắt. Hình ảnh ấy khuyên khích Pháp sư, và Ngài lễ thêm 200 lạy. Khi ấy cả động 
bừng sáng và bóng Như Lai hiện rõ rệt, nhưng tòa sen không rõ lắm. Bóng của các vị Bồ tát, La hán 
hầu quanh Phật cũng thấy rõ. Trong số 6 người Ngài gọi vào xem bóng Phật, chí có 5 người thấy được. 
Bóng hiện ra rõ ràng chừng nửa thời gian một bữa ăn, và biến mất sau khi Pháp sư cùng những người 
khác đã chiêm bái dâng hương hoa. Người Bà-la-môn dẫn đường vô cùng hân hoan bảo răng bóng ấy 
chỉ hiện bởi vì lòng tận tụy và ý định kiên trì của Pháp sư. 


Pháp sư rất tin tưởng vào thần lực của Quan Thế Âm Bồ tát và Ngài chăng bao giờ quên đảnh lễ mỗi 
khi đến gần một hình tượng nào của Bồ tát. Trên đường đến Hiranyaparvata (Hê-lô-sơn) Ngài đến chùa 
Kapota (Ca-bố-đức) trong ấy có một tượng Bồ tát Quan Âm bằng gỗ. Những hương hoa cúng đường 
đều được tung đến từ xa và người ta xem là điềm lành nếu hoa đậu trên tay hay treo trên cánh tay 
tượng. Pháp sư mang đến nhiều hoa và làm thành vài tràng. Ngài đến gần tượng và thành tâm tụng 
niệm. Đoạn Ngài quỳ xuống khấn nguyện như sau: 


54 


"Xin cho hoa đậu trên tay Ngài nếu con được trở về Trung Quốc bình an sau khi du học xong, xin cho 
hoa treo trên cánh tay Ngài nêu con được tái sinh trên cõi trời Đâu Suât và phụng sự Di Lặc Bô tát nhờ 
công đức đã làm, xin cho những vòng hoa sẽ đậu ở cô nêu con có Phật tánh và sẽ thành Phật trong 
tương lai." 


Khân xong, Ngài tung hoa vào tượng và tât cả hoa đêu đậu ở ba nơi mà Ngài mong ước. Pháp sư xem 
đây là điêm tôt và những người có mặt ở đây đêu ngạc nhiên trước hiện tượng xảy ra. 


2. Tin vào sự cầu nguyện 


Với một tâm hồn chí thành như thế, thật không lạ khi Pháp sư phần nhiều đều nương vào nguyện lực 
lúc gặp gian nguy. 


Khi Pháp sư đến Lưỡng Châu, Ngài phải đương đầu với một hoàn cảnh rủi ro. Hai người đồng hành 
của Ngài, Đạo Chỉnh và Huệ Lâm đã bỏ trốn vì sợ hành trình vất vả. Ngài rất cần một người hướng 
đạo đề đưa qua ải Ngọc Môn. Bởi thế Pháp sư cầu nguyện trước tượng Đức Phật Di Lặc trong ngôi 
chùa Ngài đang trú, để xin một người dẫn đường. Lời câu của Ngài được ứng nghiệm, và một người lạ 
mặt đã xuất hiện, tình nguyện làm hướng dẫn viên. 


Khi Pháp sư đang ngủ sau khi qua sông Hu-lee, người dẫn đường bỗng nhiên sắn tới Ngài, tay cầm 
kiêm tuôt trân. Pháp sư ngôi dậy, tụng kinh và niệm danh hiệu Quan Âm Bồ tát, sự câu nguyện đã cứu 
Ngài thoát khỏi tên sát nhân. 


Khi Pháp sư ở Trung Quốc, một người bệnh Ngài săn sóc đã dạy Ngài Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tâm kinh. 
Khi qua sa mạc Mạc-hạ-diên, Ngài thường bị ma quỷ bao vây phá phách không ngừng, ngay cả khi 
Ngài niệm danh hiệu Bồ tát Quan Âm. Nhưng chúng biến vào không trung tức khắc khi Ngài đọc thần 
chú này. 


Khi ngã quy trên cát ở sa mạc Mạc-hạ-diên, thần chết như lân khuất quanh Ngài. Mặc dù trong tình 
trạng tuyệt vọng, Pháp sư vân câu cứu lòng từ bi của Quan Ẩm Bồ tát và câu nguyện không dứt. Vào 
ngày thứ năm một cơn gió mát thôi đên và Ngài thoát chết. 


Khi chạm trán kẻ cường đạo lần thứ ba, Pháp sư bị dẫn đến một bàn thờ để thiêu sống tế thần Durga. 
Ngài van xin bọn cướp tha mạng, nhưng vô hiệu. Đoạn Pháp sư tập trung hết tư tưởng vào Di Lặc Bồ 
tát. Sức thiền định sâu xa đến độ Ngài cảm thấy như đã được đưa đến trời Đâu Suất và chiêm ngưỡng 
chính tôn dung Bồ tát Di Lặc. Lúc ấy, một trận hắc cuồng phong bỗng nỗi lên làm bọn cướp kinh 
hoàng, chúng phải phóng thích Pháp sư và xin Ngài tha tội. Thiên nhiên dường như đã hợp tác cùng 
những thần linh đề cứu Pháp sư thoát nạn. 


3. Vai trò của sự tiên đoán và phép mâu 
Một cuộc đời phi thường như thế và một niềm tin vững mạnh vào nguyện lực đã xui khiến những lời 


tiên đoán và phép mâu hiện hiện. Cuộc đời của Pháp sư đã chứng kiên nhiêu biêu tượng của lãnh vực 
vô hình. 


SỘ 


Khi sắp sửa cuộc Tây du chiêm bái, Ngài hỏi một phù thủy tên Hà Hoằng Đạt thường nỗi tiếng là có 
tài tiên đoán chính xác, để biết về cuộc hành trình sắp đến của Ngài. Vị phù thủy bảo Pháp sư có thê 
tiến hành cuộc hành trình sắp đến của Ngài. Vị phù thủy bảo Pháp sư có tiến hành cuộc Tây du phải 
cỡi một con ngựa gầy, già, mẫu hung đỏ, và sẽ có mảnh sắc hơi đỏ trước yên. Khi Pháp sư sấp qua ải 
Ngọc Môn, có người xin đổi con ngựa của Ngài bằng một con ngựa già gầy. Ban đầu Pháp sư không 
chịu vì ngựa của Ngài trẻ mạnh hơn. Nhưng Ngài sực nhớ đến lời tiên đoán của người phù thủy. Con 
ngựa già mang những dấu hiệu như ông ta đã tả, vì vậy Pháp sư đổi con ngựa Ngài lấy con ngựa ông 
già. Và con ngựa gây mâu hung đỏ ấy không những đã đưa Pháp sư qua sa mạc Mạc-hạ-diên mà còn 
cứu sống Ngài bằng cách tìm và nhờ bản năng của nó, một đồng. cỏ xanh tốt ra một hồ nước ngọt. Khi 
Pháp sư hoàn tất việc học ở Ân Độ, Ngài hoang mang không biết nên trở về Trung Hoa hay nên ở lại 
đất Ấn. Lúc ấy, một người theo học phái Ni- kiền-đà tên là Kim Cương (Phạt-xà-la) đến thăm Pháp sư 
và vì những người này nôi tiếng bói rất hay, Pháp sư yêu cầu ông ta bói thử Ngài có thể về đến đất 
Trung Hoa an ôn không, và điều gì Ngài nên làm hơn, ở lại Ấn hay nên về Trung Hoa, và Ngài còn 
sông được bao lâu nữa? Người tướng sô xin mảnh đá trắng rồi gạch vài hàng trên mặt đất đề đoán. 
Đoạn ông ta bảo Pháp sư răng Ngài nên ở lại Ấn vì Ngài sẽ được mọi người cả xuất gia lẫn Cư Sĩ của 
năm xứ Ấn Độ trọng đãi nề vì. Về việc thọ yêu Pháp sư sẽ sống thêm mười năm nữa, nhưng nếu nhờ 
làm nhiều công đức thì ông ta không thể đoán Pháp sư sẽ sông thêm bao lâu. Khi Pháp sư tỏ vẻ lo vì 
phải mang thêm một số lớn kinh tượng, thì thầy tướng số khuyên chớ lo vì vua Giới Nhật và Cưu Ma 
La sẽ cho người hộ vệ Ngài về nước an ồn. Lúc bấy giờ Pháp sư chưa gặp hai vị vua ấy, nhưng những 
biến cố về sau chứng tỏ lời tiên đoán rất chính xác. 


Khi về đến Trung Hoa, Ngài được Hoàng đề và dân chúng đón rước linh đình nồng hậu. Một đám rước 
trọng thể được tô chức đề cung nghinh những kinh tượng và xá lợi Phật do Pháp sư mang về từ đường 
Châu Tước đến chùa Hoằng Phuớc. Hàng ngàn dân chúng đứng dọc hai bên đường đốt hương đề chào 
mừng đám rước. Vào ngày ây, một đám mây ngũ sắc xuất hiện về phía bắc mặt trời và bay vòng quanh 
trong một chu vi nhiều lý ở trên kinh và tượng Phật như đề chúc mừng. Đám mây biến mất khi đám 
rước đến chùa Hoằng Phước. Lại một điềm khác lạ lùng nếu không phải là kỳ bí đã xảy ra khi Pháp sư 
dịch xong bộ Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa kinh. Khi dịch xong sáu trăm quyên kinh này, Pháp sư rất đỗi 
vui mừng và Tịch Chiếu, vị Duy-na người giữ phép tắc trong chùa (BT)J ở Ngọc Hoa đã tô chức một 
buổi tiệc lớn để mừng kỳ công ây. Khi bộ kinh được cung nghĩnh trong đám rước, có một hào quang 
kỳ diệu phát ra từ bộ kinh và chiêu sáng, đồng thời một mùi hương lạ tỏa khắp không gian. Pháp sư rất 
vui mừng trước hiện tượng này và đoán rằng kinh sẽ được các vị vua, đình thần và quần chúng Phật tử 
che chở giữ gìn. 


Cái chết của Pháp sư đã được báo trước bằng nhiều điềm lạ. Vào nửa đêm khi Pháp sư từ trần, Tỳ kheo 
Minh Huệ đang đi kinh hành quanh điện Phật. Ông thấy bốn cầu vồng trắng bắc ngang từ bắc đến nam 
và ngay trên nóc chùa Từ Ân trong đó Pháp sư viên tịch. Trong buồi sáng ngày thứ chín, những tin báo 
Pháp sư viên tịch đến kinh đô và ngày giờ viên tịch của Ngài trùng hợp với đêm mà những ráng trời đã 
xuất hiện. Tất cả những người biết đến hiện tượng này đều ngạc nhiên kinh dị trước điềm lạ đã xảy ra. 


4. Những giắc chiêm bao trong đời Huyền Trang 
Trong đời Pháp sư, những giấc mộng đã đóng vai trò rất linh động và quyết định, và tất cả những biến 
cô trong đời Ngài đều được báo trước bằng những giấc mộng hoặc dấu hiệu nào đó. Pháp sư rất có linh 


tính về những dấu hiệu ấy, không bao giờ quên hướng dẫn hoạt động tương lai của mình cho phù hợp 
với ngôn ngữ huyền bí của giấc mộng. 


56 


Khi Pháp sư ra đời, mẹ Ngài chiêm bao thấy Ngài mặc sắc phục trắng đi về hướng tây. Bà hỏi Ngài: 
Ngươi là con ta, ngươi muôn đi đâu?" Pháp sư trả lời: "Con đang đi tìmchánh pháp." 


Như thế cuộc hành hương của Pháp sư sang Tây vức đã được tiên đoán ngay khi Ngài mới ra đời. 


Vào tháng Tám niên hiệu Trinh Quán thứ ba (629 Tây lịch), khi sẵn sàng lên đường chiêm bái, Ngài 
cầu nguyện xin một điềm lành. Đêm ấy, Ngài năm mơ thấy đang leo ngọn núi Tu Di làm bằng bốn thứ 
ngọc quý và ở ngay chính giữa ' biển. Sóng triều lên rất cao, không, thấy một con thuyền nào cả. Bỗng 
chốc những hoa sen bằng đá nổi lên trên sóng và đưa Ngài lên đến chân núi. Ở đây những mỏm đá 
cheo leo quá đến nỗi Ngài không tài nào leo lên được. Bỗng nhiên một cơn gió nồi lên mang Ngài đến 
đỉnh núi. Với một điềm lành như thế, Pháp sư lên đường chiêm bái. 


Khi đến Linh Châu, Ngài lo ngại vì không thể qua ải Ngọc Môn mà khôngcó bạn đồng hành và người 
hướng đạo. Đêm â ấy một vị Tỷ kheo lạ cùng ở trong chùa â ấy nằm mơ thấy Pháp sư đi về phương tây 
ngồi trên một hoa sen. Ông kể lại việc ấy và Pháp sư rất sung sướng vì giấc mộng đã tiên đoán sự 
thành công của chuyên tây du. 


Khi qua sa mạc Mạc-hạ-diên, Ngài quá kiệt sức phải ngã quy gần bất tỉnh vì đã bốn đêm không uống 
một giọt nước nào. Vào nửa đêm ngày thứ năm, một ngọn gió mát thối đến làm Ngài lai tỉnh. Ngài mở 
mắt nhưng lại gục ngay vì sức đã quá yếu. Trong giầc ngủ Ngài thấy một vị thần không lồ giục Ngài 
tiến lên thay vì nằm ngủ ở đấy. Pháp sư tỉnh dậy tiếp tục cuộc hành trình. 


Khi đến xứ Ca-thấp-di-la, Ngài ở lại ban đêm trong ngôi chùa Hộ-sắc-ca-la. Đêm ấy tất cả tăng chúng 
đều chiêm bao thấy có một vị thần đến báo tin sẽ có một vị tăng từ Ma-ha-chi-na đến, và giục họ chớ 
ngủ một cách biếng nhác mà phải suy tư thiền quán, bởi vì nhiều thiên thần hộ vệ. Pháp sư cũng đang 
ở trong chùa. Nghe lời â ấy toàn thê tăng chúng đều thức dậy siêng năng tụng kinh điển. Vào lúc bình 
minh họ kê lại giấc chiêm bao cho Pháp sư và tỏ lòng kính trọng vô biên đối với Ngài. 


Lại nữa, việc Pháp sư đến Nalanda đã được tiên đoán ba năm trước đó trong một giấc mộng của Ngài 
Giới Hiền. Khi Pháp sư gặp Ngài Giới Hiền lần đầu tiên, Giới Hiền đã hỏi Pháp sư từ đâu đến. Pháp sư 
trả lời rằng Ngài từ Trung Quốc đến để học Du già Sư địa luận với Pháp sư Giới Hiền. Giới Hiền khóc 
và bảo đồ đệ là Buddhabhadra (Phật-đà bạt- đà-la) kế lại cơn bệnh của Ngài: ba năm về trước Ngài Giới 
Hiền bị tê thấp đã 20 năm; trong ba năm cuối, ngài không thể chịu đựng được nữa và muôn tự vẫn 
bằng cách tuyệt thực. Một đêm kia Ngài nằm mộng thấy ba vị thiên thần đẹp đẽ quang minh hiện đến 
trước mặt Ngài, một vị có sắc vàng chói, một vị có sắc lục và một vị bạch kim. Ba vị bảo Giới Hiền 
Pháp sư chớ tự vẫn và khuyên Ngài hãy truyền bá chánh pháp, giảng Du-già Sư-địa-luận và những 
kinh sách khác. Họ bảo Ngài hãy đợi một vị sư Trung Hoa rất mong mỏi học chánh pháp và hãy dạy 
cho vị sư ấy. Giới Hiền hứa sẽ theo lời khuyên của họ. Đoạn ba vị Bồ tát biến mất và từ đó Ngài Giới 
Hiền không còn đau nữa. Vì thời gian mà Pháp sư dùng đề đến Nàlandà phù hợp với lời bảo trong giấc 
mộng, nên Giới Hiền đãi Pháp sư vô cùng cung kính và chuyên cần dạy giáo pháp cho Ngài. Lại một 
giâc mộng khác cho ta thấy rõ ràng tất cả những đi lại của Pháp sư đều đã được tiền định. Khi trở về 
Nàlandà, Ngài yêu cầu Pháp sư Giới Hiền giảng Du-già Sư-địa-luận cho Ngài và những người khác. 
Buối thuyết pháp vừa bắt đầu thì một người Bà-la-môn đến tu viện vừa cười vừa khóc. Khi hỏi vì sao 
lại làm thế, ông ta trả lời rằng ông ta là một người dân xứ Đông Ấn. Một ngày kia ô ông ta cầu nguyện 
trước tượng Quan Âm Bằ tát trên núi Potalaka để xin được tái sinh làm một vì vua. Bồ tát hiện ra trước 
ông và trách cứ ông về lòng ham muốn đề trở thành vua. Bồ tát khuyên ông hãy đi nghe những buôồi 


sự 


thuyết pháp của Giới Hiền Pháp sư giảng về Du già Sư địa luận cho một vị sư Trung Hoa để ông có thê 
thấy Phật. Bây giờ ông đã thấy Pháp sư nên biết rằng giấc mộng đã thành sự thật. Bởi thế ông ta vừa 
ngạc nhiên vừa sung sướng. 


Đến đây, chúng ta chỉ mới nói đến những giấc mộng báo hiệu sự có mặt của Pháp sư trước khi Ngài 
đến thật, nhưng một đôi khi giấc mộng cũng gợi cho Pháp sư nên hành động như thế nào trong tương 
lai. Khi Pháp sư học xong, Ngài còn phân vân chưa quyết định nên trở về nước hay ở lại đất Ấn. Một 
đêm kia Ngài nằm mộng thấy chùa Nàlandà bị hoang văng, dơ bân, có một vài con trâu đi quanh quần 
trong khu vực chùa. Ngài thấy ở tầng gác thứ tư một bức tượng vàng có hào quang chiếu sáng cả gian 
phòng. Pháp sư muốn đi lên đấy nhưng bị tượng Ấy cản trở bảo răng ông là Văn Thù Bồ tát và Pháp sư 
không thê lên được vì nghiệp lực nặng nề. Đoạn Bồ tát chỉ ra ngoài chùa, Pháp sư nhìn theo thì thấy tất 
cả các khu làng và thành thị ở ngoài tu viện đều bốc cháy. Tượng vàng khuyên Ngài nên trở về Trung 
Quốc vì sau khi vua Giới Nhật băng hà, Ấn Độ sẽ lâm vào nạn đói kém bắt an và những người tâm địa 
xâu có thể hại Ngài. Pháp sư hiểu được điềm báo và lời khuyên trong giấc mộng ấy nên Ngài quyết 
định trở về. 


Khi Ngài trở về Trung Quốc, những giấc mộng vẫn còn biểu hiện để khuyên Ngài đi theo những 
phương thức hành động tốt đẹp nhất. Vào ngày 1 tháng Giêng mùa Xuân năm thứ năm (660 Tây lịch), 
Ngài khởi dịch bộ Đại Bát-nhã. Công việc này quá vĩ đại đến nỗi Pháp sư suýt theo lời khuyên các đồ 
đệ, dịch tóm tắt lại như Ngài Cưu-ma-la-thập đã làm, bỏ đi những đoạn lập lại và những đoạn vô vỊ. 
Nhưng đêm đến Ngài năm mộng thấy bị thú đữ vây trong khi đang cố leo một đỉnh núi hiểm trở. Ngài 
có thoát khỏi nanh vuốt của những con thú dữ. Pháp sư cho đó là điềm báo không được dịch kinh vắn 
tắt lại. Bởi thế Ngài quyết định dịch toàn bộ kinh y như nguyên, bản Phạn ngữ, không tóm tắt. Ngay 
đêm ấy nhiều đức Phật và Bồ tát hiện ra trước mặt Ngài trong giấc mộng. Chư vị ây tỏa hào quang từ 
lông mày chiếu sáng cả người Ngài và Ngài cảm thấy vô cùng dễ chịu hân hoan. Pháp sư cũng năm 
mộng thấy răng Ngài dâng hoa và đèn cho chư Phật, giảng pháp cho dân chúng và được họ tán thán ca 
ngợi, cúng dường hoa trái thơm ngọt. Pháp sư tỉnh dậy sung sướng và quyết định dịch toàn bộ Đại Bát 
nhã. 


Sự viên tịch của Pháp sư cũng được báo trước bằng những giắc chiêm bao đầy ý nghĩa. Vào ngày §-l 
mùa Xuân niên hiệu Lân Đức (664 Tây lịch), đồ đệ của Ngài là Huyền Giác, một vị sư ở Cao Xương 
nằm mộng thấy một ngôi chùa cao lớn vĩ đại bỗng nhiên SỤụp đồ. Pháp sư khi nghe, về giấc mộng hiểu 
ngay rằng ấy là điềm mình sắp chết. Vào ngày 16, Ngài thấy một đóa sen trăng rất lớn tinh khiết và 
đẹp đẽ hiện ra trước mắt. Vào ngày 17, Ngài nằm mộng thấy hàng trăm ngàn người cao lớn mặc lụa là 
đi đến trang hoàng phòng ngủ và tu viện của Ngài bằng những gắm vóc, hoa và châu ngọc. 


Âm nhạc trỗi lên trong không gian. Những đồi núi và rừng ở sau tu viện được trang hoàng bằng cờ ngũ 
sắc và lọng. Nhiều xe quý chở đầy thức ăn mỹ vị và trái ngon ngọt dừng lại trước công tu viện. Tất cả 
thức ăn ấy được mang đến cúng dường Pháp sư. Mặc dầu Ngài từ chối, phẩm vật được đưa đến dâng 
cúng không ngừng. Khi tỉnh dậy, Ngài cảm thấy rất sảng khoái và bảo thây trụ trì Huệ Đức của tu viện 
rằng tất cả hành động tốt đẹp trong đời Ngài đã không phải là vô hiệu quả, như vậy chứng tỏ rằng luật 
nhân quả của Phật giáo không sai. VỊ trụ trì cũng năm mộng thấy rằng 1.000 vị thần sắc vàng đến tu 
viện từ hướng Đông với nhiều hoa thơm rải khắp không trung. 


Ngày Pháp sư ra đời, những giấc mơ đã báo trước sứ mạng của Ngài ở trong đời và sự thành công mỹ 
mãn. Bây giờ, lúc lâm chung, những giâc mơ lại hiện ra đê báo trước ngài sắp từ trân. 


58 


Sự thần bí rõ rệt này trong đời Pháp sư đã khiến nhiều học giả phê bình. S.J. Barthelemy Saint Hilaire 
chẳng hạn, trong cuốn sách nhan đề là ' 'Huyền Trang ở Ẩn" viết: "Nhưng về sự sùng bái và những giáo 
phái khác nhau, Pháp sư thường cho nhiều chỉ tiết làm cho chúng ta rất chú ý, mặc dầu sự ngây ngô 
của chúng một đôi khi có thể làm cho ta khinh thường." 


Nói về Huyền Trang đến viếng đô thị Phật Đảnh Cốt, và việc Ngài đã xay bột hương để in hình xương 
sọ Phật, Saint Hilaire có những nhận xét sau đây: "Chúng ta có thể giả thuyết rằng trong cuộc phiêu 
lưu đầu tiên này, Huyền Trang đã bị một vố lừa bịp nào đó, nhưng hành động sau thì lại càng phức tạp 
và phi thường hơn." 


Và khi Saint Hilaire kế xong chuyện Huyền Trang đến viếng bóng đức Phật, ông ta không khỏi thêm 
những giòng sau đây: "Về tất cả những sự hiển hiện ấy, nhà chêm bái một lần nữa lại bị một tên bịp 
bợm nào đó lường gạt, và có lẽ chính ông đã tự đánh lừa mình...." 


Điều phê phán này theo tôi nghĩ dường như rất bất công đối với Pháp sư và đã tỏ ra thiếu đi sâu vào 
nhân cách cùng tâm lý của Ngài. 


Trước hết, Pháp sư sẵn có một lòng tin tiềm tàng ở tính bản thiện và chất phác của con ngƯỜI, nêu 
không, Ngài không bao giờ mơ đến một cuộc hành trình chiêm bái phiêu lưu như thế. Bởi vì, nếu có 
một nghỉ ngờ nào ân náu trong tâm tư, Ngài sẽ bị hoài nghi và bất an vây phủ, như thế sẽ nguy hại đến 
lòng nhiệt thành và nghị lực của Ngài. Hơn nữa với lòng tin tưởng ở bản tính thiện của loài người, 
Huyền Trang không bao giờ gán cho một người nào Ngài gặp là có động lực xấu xa. Kẻ cướp, kẻ lừa 
bịp bất lương trước mắt Ngài cũng chỉ là người, và đã là người thì họ không thê bị ngược đãi như là 
những tội nhân. Trên đường đi đến đãnh lễ bóng của đức Phật, Pháp sư đã bị những tên cướp lại gần 
hỏi Ngài có sợ chúng không, Pháp sư đáp: "Kẻ cướp cũng là người vậy. Nay vì đi chiêm bái Phật dù có 
thú đữ đầy đường ta cũng không sợ, huống nữa là các người, hỡi các môn đồ vì các ngươi rốt cuộc 
cũng chỉ là người." Một tư cách như thế sẽ làm cho chúng ta kính phục hơn là khinh thị. 


Chúng ta cũng nên hiểu rằng ta không thể phê phán một thiên tài như Huyền Trang với khả năng hạn 
hữu của chúng ta. Người ta có lừa bịp và dối trá đối với Ngài, nhưng không có hiệu quả. Trái lại sự 
chân thành, nghị lực và sức mạnh tâm linh của Ngài có thê biến sự dối trá thành sự thật và biến đổi ảo 
tưởng thành ra sự thật. Chúng ta cũng nên nhắc lại ở đây câu chuyện thí dụ tả những khí giới mà ma 
vương đã ném đến đức Phật dưới cội Bồ đề. Tất cả khí giới nguy hiểm ấy đã biến thành hoa và bay 
xuống quanh đức Phật một cách vô hại. như vậy ta cũng không lạ khi thấy nhiều biến cố mà Pháp sư 
đã gặp phải xuất hiện như những phép mâu hay những "trò bịp bợm" đối với một vài người, tuy nhiên 
đối với pháp sư chúng lại hoàn toàn tự nhiên và thực hữu. Một điều nữa chúng ta nên nhớ là sự chân 
thành và trung thực của Pháp sư thì vô địch mà về vấn đề này thì không ai chối cãi. 


IX. NHỮNG NGÀY CUÔI CÙNG VÀ SỰ VIÊN TỊCH CỦA 
PHÁP SƯ 


Khi dịch xong 600 quyền Đại Bát-nhã, Pháp sư cảm thấy cái chết gần kề và quyết định không dịch 
thêm gì nữa. Ngài bảo các môn đệ Tăng sau khi Ngài viên tịch, đám táng nên cử hành đơn giản, nhục 
thê của Ngài nên gói trong một chiếc chiếu tre thô sơ và chôn vùi trong một góc núi xa xôi nào, nhưng 
chớ gần chùa hay gần cung điện. Những môn đệ chủa Ngài đều khóc trách Ngài đã ám chỉ sự chết chóc 


.” 


như thế trong khi Ngài trông còn vẻ mạnh khỏe và đầy nhuệ khí. Pháp sư chỉ trả lời rằng Ngài tự biết 
mình. 


Vào ngày I-1 mùa xuân niên hiệu Lân Đức nguyên niên (năm 664 Tây lịch) Pháp sư cố dịch bộ kinh 
Đại Bảo tích theo lời thỉnh cầu của các môn đệ, nhưng khi vừa dịch được vài hàng, Ngài buông bút, vì 
rõ Ngài sẽ chết trước khi hoàn tất dịch phẩm. Ngài có ý định viếng thung lũng Lan Chi cùng những nơi 
khác và đi chiêm bái lần cuối cùng 10 Koti (cu-chỉ: tượng Phật). Sau khi đã đảnh lễ các đức Phật, Ngài 
trở lại tu viện, đình chỉ việc phiên dịch và chuyên tâm vào việc tu tập thiền quán. 


Vào ngày 8, một trong những đồ đệ của Ngài tên là Huyền Giác nằm mộng thấy ngôi chùa cao lớn đồ 
sộ bị sập đồ. Pháp sư nghe kê giâc mộng này thì biết ngay đây là điềm báo Ngài sắp chết. Ba ngày Sau, 
khi băng qua một cái hố Pháp sư ngã quy và xương ống bị thương tích. Ngài bị ốm, sức khỏe bắt đầu 
Suy giảm. 


Vào ngày l6 và l7, ngài nằm thấy hai điềm chiêm bao: một hoa sen lớn trắng mướt xuất hiện và hàng 
nghìn người đi đến tu viện trong những cỗ xe, mang theo thức ăn và phẩm vật cúng Ngài. Khi tỉnh dậy 
Ngài cảm thấy sung sướng và bảo vị trụ trì Huệ Đức rằng những. giấc mộng ấy chỉ rõ luật nhân quả nhà 
Phật rất đúng đắn. Đoạn Pháp sư nhờ tỳ kheo Gia Thương ghi tất cả các việc thiện mà Pháp sư đã làm 
trong đời. Bảng liệt kê cho thấy Ngài đã dịch 74 bộ kinh và luận gồm 1.335 quyền. Ngài đã sơn phết tô 
vẽ 1.000 bóng Phật, 1.000 tượng đức Di Lặc cùng với l triệu tượng Phật. Ngài đã sao chép bộ Năng 
đoạn Kim Cang bát nhà, bộ Dược sư, bộ Lục môn Đà-la-mi và vài bộ kinh khác, mỗi bộ chép thành một 
ngàn quyên. Ngài đã cúng dường cho hơn mười ngàn vị tăng và sinh vật. Ngài lắng nghe đọc bảng liệt 
kê các việc thiện đã làm và chắp tay sung sướng. Đoạn Ngài bảo tăng chúng nhóm họp lại trong phòng. 
Ngài phân phát tất cả tăng phục của Ngài và cúng tiền đê làm thêm tượng Phật và mời tăng chúng dữ 
lễ. Vào ngày 23, Ngài cúng dường trai tăng cho tất cả tăng chúng. Vào ngày ấy Ngài nhờ một điêu 
khắc gia tên là Tổng Pháp Trí tạc một tượng Phật trong thế ngồi lúc đạt đạo đề ở trong tiền đường gia 
Thọ. Khi tạc xong tượng phật, Ngài từ biệt tăng chúng và những người cộng sự với Ngài trong việc 
phiên dịch, với một tâm trạng hân hoan, Ngài nói: "Nhục thân độc địa này của Huyền Trang thật đáng 
nhàm chán. Nay công việc đã xong, tôi quả không nên lưu lại ở đây nữa. Tôi xin hồi hướng tất cả công 
đức và tri thức của tôi cho tất cả chúng sanh, cầu mong tất cả chúng ta sẽ được sinh lên cõi trời Đâu 
Suất theo học Bồ tát Di Lặc và phụng sự Ngài. Khi đức Phật lại xuống trần, chúng ta cầu mong sẽ 
được xuống lại cùng với Ngài để tiến hành Phật sự cho đến khi chúng ta đạt được mục đích tối 
thượng." 


Sau khi nói lời từ biệt Ấy, Pháp sư lại thiền định. Đoạn Ngài tụng niệm những đoạn về lý chơn không, 
không của ngũ uân, không của 18 giới, không của 12 nhân duyên trong lý duyên khởi từ vô minh đến 
lão tử, không của sự chứng ngộ và không của ngay cả cái không. Đoạn ngài đọc lên một bài kệ tán 
Phật Di Lặc và lập nguyện được tái sinh lên cõi trời Đâu Suất /Đạo gia gọi chỗ Thái Thượng lão quân 
ở là Đâu Suất Thiên. (BT)J. Ngay lúc ấy hai biến cố mầu nhiệm đã xảy ra. VỊ trụ trì Huệ Đức nằm 
mộng thấy một nghìn hình tượng từ phương Đông đi đến và đi vào trong phòng phiên dịch, không khí 
tỏa đầy hương thơm. Vào nửa đêm ngày 4 tháng 2 một vị sư điều dưỡng tên là Minh Tạng mộng thấy 
hai người cao lớn chừng một trượng câm một hoa sen trắng lớn bằng bánh xe, đóa hoa có ba lớp cảnh 
và một ngọn lá dài hơn 2 tắc tây rất tinh khiết đẹp đẽ. Hai người đến gần Pháp sư và bảo rằng tất cả 
nghiệp xâu Ngài đã làm đối với chúng sanh vô thi, nay đã tiêu diệt nhờ cơn bệnh nhẹ ngài đang chịu 
đựng. Vậy thì Ngài nên vui mừng về điều đó. Pháp sư chắp tay nhìn họ một lúc lâu. Đoạn Ngài đề tay 


60 


phải chống lên má, tay trái để trên về phía tả, duỗi chân ra chồng lên nhau và nằm xuống phía hữu. 
Ngài sắp từ trân, Ngài không cử động cũng không ăn uông gì. 


Vào nửa đêm ngày thứ năm, đồ đệ của Ngài là Phố Quang và những người khác đến hỏi: "Thầy có 
chắc được tái sinh lên cõi trời Đâu Suất không?" Pháp sư trả lời: "Chắc chắn như vậy." Nói xong, hơi 
thở Ngài yếu dần và Ngài tịch một cách bình an, đến ngay những người hầu cận cũng không biết. Sau 
khi Ngài mắt, nhục thê bắt đầu lạnh từ chân lên đến đỉnh. Đầu Ngài còn nóng một lúc lâu. Da của Ngài 
vẫn không đổi và nhục thân không thoát ra mùi gì khó chịu. 


Tin Pháp sư từ trần được chuyển đến Hoàng đề do viên quan lại sứ ở Phương Châu tên là Đâu Sư Luân. 
Khi nhận được tin buôn này, Hoàng đê vô cùng bị ai, Ngài ngừng buôi thiết triêu và phán: "Trâm đã 
mât một quôc bảo." 


Trong lúc ấy tất cả những viên chức quân sự cũng như dân sự không ngăn nổi sự khóc thương và 
Hoàng đê phán: "Trâm tiệc thương quá không thê nào tự kêm chê được." 


Ngày hôm sau, Hoàng đề lại phán với đình thần: "Thật vô cùng đáng tiếc cho trẫm và quốc dân đã mất 
đi Pháp sư Huyền Trang. _Chăng khác nào như rường cột ngôi Tăng bảo đã sụp đồ và nay chúng sanh 
đã mất đi người hướng dẫn. Chăng khác nào con thuyền đã chìm trong bê khổ mênh mông, một ngọn 
đèn đã tắt đi trong phòng đầy bóng tối." 


Nói xong nhà vua thở dài não nuột. 


Vào ngày 26 cùng tháng ấy Hoàng Đề ra một chiếu chỉ: "Theo lời báo của Đâu Sư Luân, Pháp sư 
Huyền Trang chùa Ngọc Hoa đã viên tịch. Tắt cả phí tổn tống táng sẽ do triều đình đài thọ.' 


Vào ngày 6 tháng 3 lại ban một chiếu chỉ khác: "Pháp sư Huyền Trang đã viên tịch. Việc phiên dịch 
kinh sách phải đình chỉ. Những bản kinh đã dịch sẽ cử những viên chức sao chép lại như đã làm trước 
kia. Những bản kinh chưa dịch phải được lưu trữ tại chùa Từ Ân không được làm hư hại hay mất mát. 
Những đồ đệ và người cộng sự với Pháp sư trong việc phiên dịch, ai không thuộc vào tu viện thì được 
phép trở về chùa riêng." 


Vào ngày 15 tháng 3, lại ra một chiếu chỉ khác như sau: "Vào ngày tống táng cố Pháp sư Huyền Trang 
ở chùa Ngọc Hoa, những tăng ni ở thủ đô sẽ đựơc phép mang cờ lọng và đưa linh cữu đên nghĩa 
trang." 


Những đồ đệ theo lời di chúc của Ngài đã làm một cái hòm bằng tre mang nhục thê của thầy đến đặt 
trong gian phòng phiên dịch ở chùa Từ An. Hàng trăm đô đệ của Ngài khóc thương thảm thiệt và dân 
chúng trong thủ đô vừa xuât gia vừa cư sĩ tụ tập lại chùa đê đảnh lê lân cuôi cùng. 


Vào ngày 14-4, lễ tống táng được cử hành. Những tăng ni trong thủ đô cùng với dân chúng mang năm 
trăm cờ lọng, tràng phan bảo cái, một áo quan bằng vàng, một cái hòm bạc, và những cây sa-la, tất cả 
được trưng bày dọc đường cái để dự đám rước. Nhạc điếu tang được cử hành không ngớt và không 
gian đầy những tiếng, khóc bi thảm. Dân chúng thủ đô và những người xung quanh cách 500 lý ước có 
hơn một trăm ngàn đến đưa linh cữu. Mặc dù lễ tống táng được chuẩn bị rất tráng lệ, quan tài của Pháp 
sư cũng vẫn được mang đi trong một áo quan bằng tre theo lời ước nguyện cuối cùng của Ngài. Những 


61 


người bán lụa ở phía Đông đã làm một cái áo quan niết bàn bằng ba ngàn cuộn và kết hoa đẹp đẽ để 
đặt quan tài của Pháp sư trên ấy, nhưng đồ đệ của Ngài không dùng đến vì sợ đi trái với di chúc. Họ 
đặt ba bộ tăng phục của Pháp sư và một bộ khác đáng giá một trăm đồng tiền vàng do triều đình cúng 
lên trên áo quan lộng lẫy kia trong khi quan tài của Pháp theo sau và được đặt trên áo quan bằng tre 
bện. Những người chứng kiến đám rước ấy không cầm đươc nước mắt. Đêm ấy hơn ba chục ngàn 
người ở lại nơi nghĩa địa. 


Vào ngày thứ 15 sau khi tống táng, một buổồi lễ được cử hành ở nghĩa địa trước khi mọi người ra về. 
Lúc ây, trời và đât đôi sắc, chim muông kêu tiêng bị ai. Cả muông thú cũng còn động lòng huông nữa 


là người ! 


Chúng thương khóc vì con thuyền từ đã chìm trong khi bể dục vọng vẫn còn tràn ngập, ánh sáng trí tuệ 
đã tắt trong khi đêm vô tận chìm trong bóng tôi. 


- [HÉT]- 


-000O0o- 


62 


